Tửc 


Fydiology 
Money 


TIMELESS LESS0NS 0N WEALTH, GREED, 
AND HAPPINESS 


GIỚI THIỆU 


Buổi trình diễn lớn nhất hành tinh 


Tôi đã trải qua những năm tháng đại học khi làm lễ tân tại một khách sạn đẹp 
ởI0s Angeles. 

Có một vị khách quen là giám đốc điều hành công nghệ. Anh ấy là một thiên 
tài, đã thiết kế và cấp bằng sáng chế cho một thành phân quan trọng trong bộ 
định tuyến Wi-Ri ở độ tuổi 20. Anh ấy đã thành lập và bán một số công ty. Anh 
đã thành công rực rỡ. 

Nhưng anh ấy cũng có mối quan hệ với tiền bạc mà tôi mô tả là sự pha trộn 
giữa bất an và ngu ngốc trẻ con. 

Anh ta mang theo một xấp tiền trăm đô dày vài cm. Anh ta cho mọi người xem 
và nhiều người không thích. Anh ta khoe khoang một cách công khai và ôn ào 
Yề sự giàu có của mình, thường xuyên lúc say xin và luôn tỏ ra thích thú. 

Một ngày nọ, anh ta đưa cho một đồng nghiệp của tôi vài nghìn đô la tiến mặt 
và nói, “Hãy đến cửa hàng trang sức dưới phố và mua cho tôi vài đồng tiền 
vàng 1.000 đô la”. 

Một giờ sau, với những đồng tiền vàng trong tay, giám đốc điều hành công 
nghệ và những người bạn tụ tập quanh một bến tàu nhìn ra Thái Bình Dương. 
Sauđó,họ ném các đồng vàng xuống biển, coi chúng như những viên đá, tranh 
luận sôi nổi xem ai ném xa nhất. Chỉ để cho vui. 


Nhiều ngày sau, anh ta làm vỡ một ngọn đèn trong nhà hàng của khách sạn. 
Người quản lý nói chiếc đèn giá 500 đô la và anh ta sẽ phải đền. 

“Bạn muốn năm trăm đô la?” Giám đốc điều hành hỏi một cách hoài nghị, 
trong khi rút một cục tiền mặt từ túi và đưa cho người quản lý. “Đây là năm 
nghìn đô la. Bây giờ, hãy biến khỏi mắt tôi. Và đừng bao giờ xúc phạm tôi như 
Vậy nữa”. 

Bạn có thểtự hỏi hành vi này có thể tồn tại trong bao lâu và càu trả lời là'không 
lâu”. Nhiều năm sau tôi mới biết anh ấy đã Ta đĩ/. 

Tiên đề của cuốn sách này là việc kiếm tiền có liên quan một chút đến mức độ 
thông minh của bạn và liên quan rất nhiều đến cách bạn cư xử. Và hành vi này 
tất khó học, ngay cả với những người thông minh. 

Một thiên tài mất kiểm soát có thể là một thảm họa tài chính. Điều ngược lại 
cũng đúng. Những người bình thường không được học hành về tài chính có 
thể giàu có nếu có một số kỹ năng không liên quan gì đến các thước đo thông 
minh thông thường. 

Mục Wikipedia yêu thích của tôi bắt đầu với: “Ronald James Read là một nhà 
từ thiện, nhà đầu tư, người gác cổng và nhân viên trạm xăng người Mỹ.” 
Ronald Read sinh ra ởvùng nông thôn Vermont. Ông ấy là người đầu tiên trong 
gia đình tốt nghiệp trung học, mọi người còn ấn tượng hơn khi ông đi nhờ xe 
đến trường mỗi ngày. 


Đối với những người biết Ronald Read, không có nhiều điều để nói. 
Cuộc sống của ông không có gì nổi bật. 

Làm việc tại một trạm xăng trong 25 năm và mua sắm tại các tầng 
của J(Penney trong 17 năm (giá rẻ). Ông mua một căn nhà hai 
phòng ngủ với giá 12.000 đô la ở tuổi 38 và sống ở đó cho đến cuối 
đời. Ông góa vợ ở tuổi 50 và không bao giờ tái hôn. Một người bạn 
kể lại sở thích chính của ông là chặt củi. 

Read qua đời vào năm 2014, ở tuổi 92. Đó là lúc người lao động 
khiêm tốn này trở thành tiêu đề quốc tế. 

2.813.503 người Mỹ đã chết vào năm 2014. Chỉ 4.000 người trong 
số họ có tài sản ròng trên 8 triệu đô la khi qua đời. Ronald Read là 
một trong số đó. 

Trong di chúc, người gác cổng già để lại 2 triệu đô la cho con riêng và hơn 6 
triệu đô la cho bệnh viện và thư viện địa phương. 

Những người biết Read đều bối rối. Ông lấy đâu ra số tiền đó? 

Hóara chẳng có gì bí mật. Không phải trúng số và không có tài sản thừa kế. Để 
dành số tiền ítỏi kiếm được và đầu tư vào cổ phiếu blue chip (cổ phiếu công ty 
lớn). 5au đó, ông đã chờ đợi, trong nhiều thập kỷ liên tục, khi khoản tiết kiệm 
nhỏ nhoi trở thành hơn 8 triệu đô la. 


Đó là cách một người gác tổng trở thành triệu phú đô la. 


Vài tháng trước khi Ronald Read qua đời, một người đàn ông khác tên là 
Richard đã được đưa tin. 


Richard Fuscone là sự trái ngược với Ronald Read. Là một giám đốc điều hành 
Merrill Lynch được đào tạo tại Harvard với bằng MBA, Fuscone đã có một sự 
nghiệp thành công trong lĩnh vực tài chính đến nỗi đã nghỉ hưu ở tuổi 40 để 
trở thành một nhà từ thiện. Cựu Giám đốc điều hành của Merrill, David 
Komansky, đã ca ngợi về “sự hiểu biết kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, khả năng 
phán đoán đúng đắn và tính chính trực của Fuscone.” Tạp chí kinh doanh của 
Œrain đã từng đưa ông vào danh sách “40 dưới 40 tuổi” gồm những doanh 
nhân thành công. 


Nhưng sau đó - giống như giám đốc điều hành công nghệ ném vàng xuống 
biển - mọi thứ sụp đồ. 

Vào giữa những năm 2000, Fuscone đã vay nặng lãi để mở rộng ngôi nhà rộng 
1.670 mỶ ở Greenwich, Connecticut có 11 phòng tắm, hai thang máy, hai hồ 
bơi, bảy nhà để xe và tốn hơn 90.000 đồ la một tháng để bảo trì. 

Sau đó, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ập đến. 

Cuộc khủng hoảng làm tổn hại đến tài chính của hầu hết mọi người. Nó dường 
như đã biến Fuscone thành cát bụi. Nợ cao và tài sản kém thanh khoản khiến 
ông phá sản. “Tôi hiện không có thu nhập," ông nói với một thầm phán khi 
phá sản vào năm 2008. 


Đầu tiên (ăn nhà ở Palm Beach bị tịch thu. 
Năm 2014 đến lượt dinh thự 6reenwich. 


Năm tháng trước khi Ronald Read để lại tài sản cho tổ chức từ thiện, nhà của 
ichard Fuscone — nơi các vị khách nhớ lại “cảm giác hồi hộp khi ăn uống và 
khiêu vũ trên một tấm bạt che bể bơi trong nhà” — đã được bán trong một 
cuộc đấu giá tịch biên với giá thấp hơn 75% giá trị. 

onald Read đã kiên nhắn; Richard Fuscone đã hoang phí. Đó là tất cả những 
gì đã làm lu mờ khoảng cách lớn về học vấn và kinh nghiệm giữa hai người. 
Bài học ở đây là không nên bắt chước Richard và học hỏi từ Ronald. 

Điều hấp dần ở những câu chuyện này là về mặt tài chính. 

(Có ngành nghề nào mà một người không có băng đại học, không được đào 
a0, không có nền tảng, không có kinh nghiệm chính thức và không có mối 
quan hệ nào lại vượt trội hơn một người có nền giáo dục tốt nhất, được đào 
ạ0 tốt nhất và có mối quan hệ tốt nhất? 


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. 

Không thể có chuyện Ronald Read thực hiện ca ghép tim 
tốt hơn một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo tại Harvard. 
Hoặc thiết kế một tòa nhà chọc trời cao cấp hơn các kiến 
trúc sư được đào tạo tốt nhất. 5ẽ không bao giờ có chuyện 
một người gác cổng làm tốt hơn những kỹ sư hạt nhân 
hàng đầu thể giới. 

Nhưng những câu chuyện này xảy ra trong đầu tư. 


Việc Ronald Read có thể vượt qua Richard Fuscone có hai cách giải thích. Một, 
kết quả tài chính được thúc đầy bởi may mắn, không phụ thuộc vào trí thông 
minh và nỗ lực. Điều đó đúng ở một mức độ nào đó, và cuốn sách này sẽ thảo 
luận chỉ tiết hơn về nó. Hoặc, hai (và tôi nghĩ là phổ biến hơn), thành công tài 
chính không phải là một môn khoa học chính xác. Đó là một kỹ năng mềm, 
cách bạn hành xử quan trọng hơn những gì bạn biết. 

ôi gọi kỹ năng mềm này là tâm lý học về tiền bạc. Mục đích của cuốn sách là 
sử dụng những câu chuyện ngắn để thuyết phục bạn kỹ năng mềm quan trọng 
hơn khía cạnh kỹ thuật của tiền bạc. Tôi sẽ làm điều này theo cách sẽ giúp mọi 
người — từ Read đến Fuscone và những người ở giữa — đưa ra quyết định 
àï chính tốt hơn. 

ôi nhận ra những kỹ nắng mềm này đã bị đánh giá thấp. 

àichính được giảng dạy phổ biển như một lĩnh vực dựa trên toán học, nơi bạn 
đưa dữ liệu vào một công thức và nó cho bạn biết phải làm qì, và người ta giả 
định bạn sẽ chỉ làm điều đó. 

lều này đúng trong lĩnh vực tài chính cá nhân, khi bạn được yêu cầu có quỹ 
khẩn cấp sáu tháng và tiết kiệm 10% tiền lương. 


ó là sự thật trong đầu tư, nơi chúng ta biết chính xác mối tương quan lịch sử 
giữa lãi suất và định giá. 

Và nó đúng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, nơi các giám đốc tài chính 
có thể đo lường chỉ phí vốn chính xác. 


Không có bất kỳ điều nào trong số này là xấu hoặc sai. Nhưng việc được cho 
biết phải làm gì không cho bạn biết điều gì xảy ra trong đầu khi bạn cố gắng 
làm điều đó. 

Hai chủ đề tác động đến tất cả mọi người, dù bạn có quan tâm hay không: sức 
khỏe và tiền bạc. 

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe là một thành tựu của khoa học hiện 
đại, với tuổi thọ ngày càng tăng trên toàn thế giới. (ác khám phá khoa học đã 
thay thế những quan niệm cũ của các bác sĩ về cách cơ thể con người hoạt 
động, và hầu như mọi người đều khỏe mạnh hơn nhờ nó. 

Ngành tiền tệ — đầu tư, tài chính cá nhân, lập kế hoạch kinh doanh — là 
một câu chuyện khác. 

Tài chính đã thu hút những bộ óc thông minh nhất đến từ các trường đại học 
hàng đầu trong hai thập kỷ qua. Kỹ thuật Tài chính là chuyên ngành phổ biến 
nhất trong Trường Tài chính của đại học Princeton một thập kỷ trước. Có bằng 
chứng nào cho thấy nó khiến chúng ta trở thành nhà đầu tư tốt hơn không? 
Tôi chưa thấy gì cả. 

Qua quá trình thử và sai trong nhiều năm, chúng ta đã học được cách trổ thành 
những nông dân giỏi hơn, những thợ ống nước lành nghề và những nhà hóa 
học tiên tiến. Nhưng thử và sai có dạy chúng ta trở nên tốt hơn với tài chính cá 
nhân? Có phải chúng ta ít phải vùi mình vào nợ nần? Tiết kiệm nhiều hơn cho 


những rủi ro? Chuẩn bị cho việc nghỉ hưu? Có quan điểm thực tế về những qì 
lên làm được và không, với hạnh phúc của chúng ta? 

ôi không thấy bảng chứng thuyết phục nào. 

ôi tin hầu hết lý do là vì chúng ta nghĩ và được dạy về tiền theo những cách 
quá giống vật lý (với các quy tắc và định luật) và không giống như tâm lý học 
(với cảm xúc và sắc thái). 

Và điều đó, đối với tôi, vừa hấp dẫn vừa quan trọng. 

lén ở khắp mọi nơi, nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, và khiến hâu hết chúng 
a bối rối. Mọi người nghĩ về nó hơi khác một chút. Nó cung cấp các bài học về 
những điều áp dụng cho nhiều lĩnh vực của cuộc sống, như rửi ro, sự tự tin và 
hạnh phúc. Rất ít chủ đề cung cấp cái nhìn mạnh mẽ hơn giúp giải thích tại 
sao mọi người lại cư xử theo cách của họ hơn là tiền. Đây là một trong những 
buổi biểu diễn vĩ đại nhất trên Trái đất. 


Sự đánh giá của tôi với tâm lý tiền bạc được hình thành bởi hơn một thập kỷ 
viết về chủ đề này. Tôi bắt đầu viết về tài chính vào đầu năm 2008. Đó là buổi 
bình minh của một cuộc khủng hoảng tài chính và cuộc suy thoái tồi tệ nhất 
1rong 80 năm. 

Để viết về tài chính, tôi muốn tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Nhưng điều 
đầu tiên tôi học được sau cuộc khủng hoảng tài chính là không ai có thể giải 
thích chính xác điều gì đã xảy ra, hay tại sao nó lại xảy ra, chứ đừng nói đến 


việc nên làm gì với nó. Đối với mọi lời giải thích hay đều có một sự phản bác 
thuyết phục như nhau. 

(ác ký sư có thể xác định nguyên nhân của một vụ sập cầu vì có quy tắc nếu 
một lực nhất định tác động vào một khu vực nhất định, khu vực đó sẽ bị gãy. 
Vật lý không phải là điều cần bàn cãi. Nó được hướng dẫn bởi định luật. lài 
chính thì khác. Nó được hướng dẫn bởi hành vi của con người. Và cách tôi cư 
xử có thể có ý nghĩa với tôi nhưng với bạn thì trông thật điên rồ. 

(àng nghiên cứu và viết nhiều về cuộc khủng hoảng tài chính, tôi càng nhận 
ra bạn có thể hiểu rõ hơn về nó qua lăng kính tâm lý học và lịch sử, đhứkhông 
phải tài chính. 

Để nắm được lý do tại sao mọi người lại chôn mình trong nợ bạn không cần 
phải nghiên cứu về lãi suất; bạn cần nghiên cứu lịch sử của lòng tham, sự bất 
an và lạc quan. Để biết lý do tại sao các nhà đầu tư bán ra ở đáy của thị trường 
giá xuống, bạn không cần phải nghiên cứu phép toán về lợi nhuận kỳ vọng 
trong tương lai; bạn cần nghĩ về sự đau đớn khi nhìn gia đình và tự hỏi liệu các 
khoản đầu tư của bạn có đang ảnh hưởng đến tương lai của họ hay không. 
Tôi thích nhận xét của Voliaire “Lịch sử luôn lặp lại; con người luôn như vậy.” 
Nó áp dụng rất tốt cho cách chúng ta cư xử với tiền bạc. 

Vào năm 2018, tôi đã viết một báo cáo nêu ra 20 sai sót, thành kiến và nguyên 
nhân quan trọng nhất của hành vi xấu mà tôi đã thấy ảnh hưởng đến mọi 
người khi giao dịch tiền bạc. Nó được gọi là Tâm lý học về tiền, và hơn một 


triệu người đã đọc nó. Cuốn sách này ẩi sâu hơn vào chủ đề. Một số đoạn văn 
ngắn trong báo cáo không thay đổi trong cuốn sách này. 

Những gì bạn đang có gồm 20 chương, mỗi chương mô tả những qì tôi cho là 
quan trọng nhất vàthường không trực quan của tâm lý học về tiền. Các chương 
xoay quanh một chủ đề chung, nhưng tồn tại riêng và có thể đọc độc lập. 

Nó không phải là một cuốn sách dài. Không có gì nhiều. Hâu hết người đọc 
không hoàn thành cuốn sách mà họ bát đầu bởi vì hâu hết các chủ đề đơn lẻ 
không yêu cầu 300 trang giải thích. Tôi thà viết 20 chương ngắn bạn đọc hết 
còn hơn một cuốn sách dài mà bạn bỏ dở. 


Bắt đầu nào! 


| 
KHÔNG AI ĐIÊN 


Trải nghiệm cá nhân của bạn với tiền có thề chiếm 
O.OOOOOOOI% những gì đã xảy ra trên thế giới nhưng 
có thể chiếm 8O% cách bạn nghĩ thế giới vận hành 


Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một vấn đề. Nó có thể khiến bạn cảm thấy tốt 
hơn về những gì bạn làm với tiền của mình và ít phán xét hơn về những qì 
người khác làm với họ. 

Mọi người làm một số điều điên rô với tiền. Nhưng không ai điên cả. 

Đây là vấn đề: Những người thuộc các thế hệ khác nhau, được nuôi dưỡng bởi 
các bậc cha mẹ khác nhau, những người có thu nhập và có qiá trị khác nhau, ở 
các vùng khác nhau trên thế giới, sinh ra ở các nền kinh tế khác nhau, trải qua 
các thị trường việc làm khác nhau với các ưu đãi và mức độ may mắn khác 
nhau, học Những bài học rất khác nhau. 

Mỗi người đều có trải nghiệm độc đáo của riêng mình về cách thế giới vận 
hành. Và những gì bạn đã trải qua còn hấp dẫn hơn những gì bạn học được. Vì 
vậy, tất cả chúng ta - bạn, tôi, mọi người - đều trải qua cuộc sống gắn với một 
tập hợp các quan điểm về cách hoạt động của tiền bạc rất khác nhau ở mỗi 
người. Điều có vẻ điên rồ với bạn có thể lại bình thường với tôi. 


Một người lớn lên trong nghèo khó nghĩ về rủi ro và phần thưởng theo cách 
mmà con của một chủ ngân hàng giàu có không thể hiểu được. 

Người lớn lên khi lạm phát (ao đã trải qua điều mà người lớn lên với giá cả ổn 
định không bao giờ phải làm. 

Nhà môi giới chứng khoán đã mất tất cả mọi thứ trong cuộc Đại suy thoái đã 
trải qua điều mà một nhân viên công nghệ đang đắm chìm trong vinh quang 
vào cuối những năm 1990 không thể tưởng tượng. 

Người Úc chưa từng chứng kiến suy thoái trong 30 năm đã trải qua điều mà 
không người Mỹ nào từng có. 

Tiếp tục. Danh sách các trải nghiệm là vô tận. 

Bạn biết những điều về tiến bạc mà tôi không biết, và ngược lại. Bạn trải qua 
cuộc sống với những niềm tin, mục tiêu và dự báo khác với tôi. Đó không phải 
là vì một người trong chúng ta thông minh hơn người kia, hoặc có thông tin 
tốt hơn. Đó là vì chúng ta đã có những cuộc sống khác nhau được định hình 
bởi những trải nghiệm khác nhau và đều thuyết phục. 

Trải nghiệm cá nhân của bạn với tiền có thể chiếm 0,00000001% những gì đã 
Xảy ra trên thế giới, nhưng có thể chiếm 80% cách bạn nghĩ thế giới hoạt động. 
Vì vậy, những người thông minh như nhau có thể không đống ý về cách thức 
và lý do suy thoái xảy ta, cách bạn nên đầu tư tiển của mình, bạn nên ưu tiên 
điều gì, bạn nên chấp nhận rủi ro như thế nào..... 


Trong cuốn sách của mình về nước Mỹ những năm 1930, Frederick Lewis Allen 
đã viết cuộc Đại suy thoái “đã ghi dấu ấn vào hàng triệu người Mỹ - trong nội 
tâm - trong suốt quãng đời còn lại của họ”. Nhưng cũng để lại một loạt trải 
nghiệm. 25 năm sau, khi đang tranh cửtổng thống, John F. Kenntedy được một 
phóng viên hỏi ông nhớ gì từ cuộc Đại Suy thoái. Ông ấy nhận xét: 
Tôi không có kiến thức trực tiếp về cuộc Đại Suy thoái. Gia đình tôi đã có 
một trong những vận may lớn của thế giới và nó đáng giá hơn bao giờ 
hết. Chúng tôi (ó những ngôi nhà lớn hơn, nhiều người hầu hơn, chúng 
tôi đi du lịch nhiều hơn. Điều duy nhất mà tôi trực tiếp nhìn thấy là khi cha 
tôi thuê thêm mộtsố người làm vườn chỉ để cho họ một công việc - để họ 
có thức ăn. Tôi thực sự không tìm hiểu về cuộc Đại Suy thoái cho đến khi 
tôi đọc về nó ở Harward. 
Đây là một điểm quan trọng trong cuộc báu cử năm 1960. Làm thế nào mọi 
người nghĩ, một người không hiểu gì về câu chuyện kinh tế lớn nhất của thể 
hệ trước lại có thể chịu trách nhiệm về nền kinh tế? Theo nhiều cách, nó đã 
được khắc phục chỉ bảng kinh nghiệm của JFK trong Thế chiến thứ hai. Đó là 
trải nghiệm cảm xúc phổbiến nhất của thế hệ trước, điều mà đối thủ chính của 
ông, Hubert Humphrey, không có. 
Thách thức đối với chúng ta là không có học tập hay tư duy cởi mở nào có thể 
tái tạo thực sự sức mạnh của nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn. 
Tôi có thể đọc về cảm giác mấttất cả trong cuộc Đại suy thoái. Nhưng tôi không 
có vết seo cảm xúc của những người thực sự trải qua nó. Và người đã trải qua 


điều đó không thể hiểu tại sao một người như tôi lại có thể tự mãn về những 
thứ như sở hữu cổ phiếu. thúng ta nhìn thế giới qua một lăng kính khác. 
Bảng tính có thể mô hình hóa tắn suất lịch sử của các đợt sụt giảm thị trường 
chứng khoán lớn. Nhưng chúng không thểmô phỏng cảm giác trở về nhà, nhìn 
con và tự hồi liệu bạn có mắc sai lầm nào sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của 
chúng hay không. Nghiên cứu lịch sử làm cho bạn cảm thấy như hiểu điều gì 
đó. Nhưng cho đến khi bạn đã trải qua và tự mình cảm nhận hậu quả của nó, 
bạn có thể không đủ hiểu nó để thay đổi hành vi của mình. 


Tất cả chúng ta đều nghĩa biết thế giới hoạt động như thế nào. Nhưng chúng 
1a đều chỉ trải qua một phần nhỏ của nó. 

Như nhà đầu tư Michael Batnick nói, “một số bài học phải được trải nghiệm 
trước khi có thể hiểu”. Tất cả chúng ta, theo những cách khác nhau, đều là nạn 
nhân của sự thật đó. 

Năm 2006, các nhà kinh tế học Ulrike Malmendier và Stefan Nagel từ Cục 
Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia đã đào sâu 50 năm Khảo sát về Tài chính của 
Người tiêu dùng — một cái nhìn chỉ tiết về những gì người Mỹ làm với tiền 
của họ. 

Về lý thuyết, mọi người nên đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu của họ 
và các đặc điểm của các lựa chọn đầu tư có sẵn cho họ vào thời điểm đó. 


Nhưng đó không phải là những gì mọi người làm. 


(ác nhà kinh tế học phát hiện ra các quyết định đầu tưtrong đời của mọi người 
chủ yếu dựa vào những kinh nghiệm mà các nhà đầu tư đã có trong thế hệ của 
họ - đặc biệt là những kinh nghiệm sớm trong cuộc đời trưởng thành của họ. 

Nếu bạn lớn lên khi lạm phát cao, bạn sẽ đầu tư ít tiền hơn vào trái phiếu sau 
này so với những người lớn lên khi lạm phát thấp (vì trái phiếu lợi nhuận thấp). 
Nếu bạn tình cờ lớn lên khi thị trường chứng khoán mạnh, bạn đầu tư nhiều 
tiền hơn vào cổ phiếu so với những người lớn lên khi cổ phiếu giảm. 

(ác nhà kinh tế đã viết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy mức độ sẵn sàng 
chịu rủi ro của các nhà đầu tư cá nhân phụ thuộc vào lịch sử cá nhân”. 

Không phải trí thông minh, học vấn, hay văn hóa. Chỉ là sự may mắn về thời 
điểm và nơi bạn sinh ra. 

Tờ Financial Times đã phỏng vấn Bill Gross, nhà quản lý trái phiếu nổi tiếng, 
vào năm 2019. “Gross thừa nhận ông ấy có thể sẽ không có được vị trí như 
ngày hôm nay nếu sinh ra sớm hơn hoặc muộn hơn một thập kỷ,” mẫu tín cho 
biết. Sự nghiệp của Gross gần như hoàn toàn trùng khớp với sự sụt giảm lãi 
suất hàng thế hệ khiến giá trái phiếu đï ngang. Điều đó không chỉ ảnh hưởng 
đến những cơ hội mà bạn bắt gặp; nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn về 
những cơ hội đó khi chúng được giới thiệu cho bạn. Đối với Gross, trái phiếu là 
cỗ máy tạo ra của cải. Đối với thế hệ cha anh, những người lớn lên và chịu đựng 
lạm phát cao hơn, họ có thể cơi đó là những lò đốt tiền. 


Sự khác biệt trong trải nghiệm của mọi người với tiền là không nhỏ, thậm chí 
giữa những người bạn có thể nghĩ là khá giống nhau. 
Với cổ phiếu. Nếu bạn sinh năm 1970, S&P 500 đã tăng gần 10 lần, được điều 
chỉnh theo lạm phát, trong độ tuổi thiếu niên và 20 của bạn. Đó là một mức 
tăng đáng kinh ngạc. Nếu bạn sinh năm 1950, thị trường thực sự không đi đến 
đầu trong độ tuổi thanh thiếu niên và 20 của bạn đã được điều chỉnh theo lạm 
phát. Hai nhóm người, cách biệt nhau về năm sinh, trải qua cuộc đời với một 
cái nhìn hoàn toàn khác về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán: 


'What stocks did in your teens and 20s 
Born 1950 ——Born 1970 


9 
„ 8 
sử 
xó 
S5 
Eị 4 
33 
` _ Bế 
w‹1 h 
á 0 
=á 13 18 ¬x- 28 
£ Hoặc lạm phát. Nếu bạn sinh ra vào những năm 1960 ở Mỹ, lạm phát ở tuổi 


thiếu niên và 20 của bạn — những năm tuổi trẻ đây ấn tượng khi bạn đang 
phát triển nền tảng kiến thức về cách nền kinh tế vận hành — đã khiến giá cả 
Bill Gross— vua trái phiếu tăng hơn gấp ba. Đó là rất nhiều. Nhưng nếu bạn sinh năm 1990, lạm phát đã 
ở mức thấp trong suốt cuộc đời bạn nên nó có thể không đáng phải suy nghĩ. 


'What inflation did to prices in your teens and 20s 
——born 1960 ——Born 1990 


Rebased to 1 at age 13 


18 18 2 28 


Aqe 
ÿ lệ thất nghiệp trên toàn quốc của Mỹ vào tháng 11 năm 2009 là khoảng 
10%. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp với nam giới người Mỹ gốc Phi từ 16 đến 19 tuổi 
không có bảng tốt nghiệp trung học là 49%. Đối với phụ nữ da trắng trên 45 
tuổi có bằng đại học, tỷ lệ này là 4%. 


hị trường chứng khoán Đức và Nhật Bản đã bị xóa số trong Thế chiến thứ hai. 
oàn bộ khu vực đã bị ném bom. Vào cuối chiến tranh, các trang trại của Đức 
chỉ sản xuất đủ lương thực để cung cấp cho người dân 1.000 calo mỗi ngày 
50% nhu cầu). 50 sánh với Mỹ, nơi thị trường chứng khoán tăng hơn gấp đôi 
ừ năm 1941 đến cuối 1945, và nền kinh tế phát triển mạnh nhất trong gần 
hai thập kỷ. 

Không ai có thể mong đợi các thành viên của những nhóm này sẽ trải qua phần 
đời còn lại có cùng suy nghĩ về lạm phát. Hoặc thị trường chứng khoán. Hoặc 
thất nghiệp. Hay tiền nói chung. 


Không ai nên mong đợi họ phản hồi thông tin tài chính theo cùng một cách. 
Không ai nên cho họ bị ảnh hưởng bởi các động cơ giống nhau. 
Không ai mong đợi họ tin tưởng vào những nguồn tư vấn giống nhau. 
Không ai mong đợi họ đồng ý về những gì quan trọng, những gì đáng giá, 
những gì có thể xảy ra tiếp theo và con đường tốt nhất phía trước là qì. 
Quan điểm của họ về tiền được hình thành trong các thế giới khác nhau. Và 
trong trường hợp đó, quan điểm về tiền bạc mà một nhóm người cho là thái 
quá có thể hoàn toàn bình thường với nhóm khác. 
Một vài năm trước, The New York Times đã viết một câu chuyện về điều kiện 
làm việc của Foxconn, nhà sản xuất điện tử lớn của Đài Loan. Các điều kiện 
thường rất ti tệ. Người đọc đã thực sự khó chịu. Nhưng một phản ứng hấp 
dẫn với câu chuyện đến từ cháu trai của một công nhân Trung Quốc, người đã 
viết trong phần bình luận: 
Dì của tôi đã làm việc vài năm trong cái mà người Mỹ gọi là “cửa hàng đổ 
mồ hôi”. Đó là công việc khó khăn. Giờ làm việc dài, mức lương ft/, điều 
kiện làm việc Tôi tệ. Bạn có biết dì tôi đã làm gì trước khi làm việc ở một 
trong những nhà máy này không? Dì ấy là một gái điếm. 
Theo ý kiến của tôi, ý tưởng làm việc trong một “cửa hàng đổ mồ hôi” so 
với lỗi sống cũ là một sự cải tiến. Tôi biết dì thà bị 'bóc lột bởi một ông 
chủ tư bản độc ác chỉ vì một vài đô la hơn là để cơ thể bị bóc lột bởi một 
số người đàn ông chỉ vì một xu. 


Đó là lý do tại sao tôi khó chịu với suy nghĩ của nhiều người Mỹ. Chúng tôi 
không có cơ hội như phương Tây. Cơ sở hạ tầng khác nhau. Đất nước khác 
nhau. Vâng, nhà máy là lao động cực nhọc. Nó có thể tốt hơn? Có, nhưng 
chỉ khi bạn so sánh với công việc của người Mỹ. 
Tôi không biết phải làm thế nào với điều này. Một phần trong tôi muốn tranh 
luận, quyết liệt. Một phần trong tôi muốn hiểu. Nhưng phần lớn đó là một ví 
dụ về cách những trải nghiệm khác nhau có thể dẫn đến những quan điểm rất 
khác nhau. 
Mọi quyết định mà mọi người đưa ra với tiến đều được chứng minh bảng cách 
ấy thông tin họ có vào thời điểm hiện tại và đưa nó vào mô hình tính thần duy 
nhất của họ về cách thế giới hoạt động. 
Những người đó có thể được cung cấp thông tin sai lệch. Họ có thể có thông 
in không đáy đủ. Họ có thể kém toán học. Họ có thể bị thuyết phục bảng tiếp 
hị thối nát. Họ có thể không biết đang làm qì. Họ có thể đánh giá sai hậu quả 
ừhành động của họ. 
Nhưng mọi quyết định tài chính của một người đều có ý nghĩa với họ trong 
hời điểm đó. Họ tự kể cho mình một câu chuyện về những gì họ đang làm và 
ý do tại sao họ làm điều đó, và câu chuyện đó đã được định hình bởi những 
tải nghiệm độc đáo của riêng họ. 


Lấy một ví dụ đơn giản: vé số. 


Người Mỹ chỉ tiêu cho chúng nhiều hơn cả phim ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc, 
sự kiện thể thao và sách cộng lại. 

Và ai mua chúng? Chủ yếu là những người nghèo. 

(ác hộ gia đình có thu nhập thấp nhất ở Mỹ trung bình chỉ 412 đô la một năm 
cho vé số, gấp bốn lẫn số tiền của những hộ gia đình trong nhóm thu nhập cao 
nhất. Bốn mươi phần trăm người Mỹ không thể có 400 đô la trong trường hợp 
khẩn cấp. Có nghĩa là: Những người mua vé số 400 đô la nói chung là những 
người nói họ không thể có 400 đô la trong trường hợp khẩn cấp. Họ đang tung 
lưới an toàn của mình vào một thứ gì đó với cơ hội một phản triệu để đạt được 
thành công lớn. 

iều đó có vẻ điên rồ với tôi. Nó cũng có vẻ điên rổ với bạn. Nhưng tôi không 
thuộc nhóm thu nhập thấp nhất. Bạn cũng có thể không. Vì vậy, thật khó để 
nhiều người trong chúng ta nắm bắt được một cách nghĩ của những người 
mua vé số thu nhập thấp. 

Nhưng ráng một chút, và bạn có thể tưởng tượng nó sẽ diễn ra như thế này: 
Họ sống theo kiểu tiêu gần hết tiền lương và tiết kiệm dường như không có. 
Triển vọng của họ về mức lương cao hơn nhiều dường như năm ngoài tầm với. 
Họ không thể mua những kỳ nghỉ đẹp, những chiếc xe hơi mới, bảo hiểm y tế, 
hoặc những ngôi nhà ở những khu dân cưan toàn. Họ không thể đưa con vào 
đại học mà không mắc nợ. Phản lớn những thứ mà những người đọc sách tài 
chính hiện có hoặc có cơ hội nhận được, họ không có. Mua vé số là cách duy 
nhất trong đời họ có thể ôm giấc mơ hữu hình là có được những thứ tốt đẹp 


mà những người khác đã có và coi đó là điều hiển nhiên. Họ đang trả tiền cho 
một giấc mơ, và bạn có thể không hiểu điều đó vì bạn đang sống trong giấc 
mơ (của họ). Đó là lý do tại sao họ mua nhiều vé số hơn bạn. 

Bạn không cân phải đồng ý với lý do này. Mua vé số khi bạn đã vỡ nợ văn là 
một ý tưởng tồi. Nhưng tôi có thể hiểu tại sao việc bán vé số vẫn tồn tại. 

Và ý tưởng - “Điều bạn đang làm có vẻ điên rồ nhưng tôi hiểu tại sao bạn làm 
điều đó.” - khám phá ra gốc rễ của nhiều quyết định tài chính của chúng ta. 
Rất ít người đưa ra quyết định tài chính hoàn toàn bằng bảng tính. Họ làm 
chúng tại bàn ăn tối, hoặc trong một cuộc họp công ty. Những nơi mà lịch sử 
cá nhân, quan điểm độc đáo của riêng bạn về thế giới, cái tôi, niềm tự hào, tiếp 
thị và những ưu đãi kỳ quặc được trộn lẫn với nhau thành một câu chuyện phù 
hợp với bạn. 

Một điểm quan trọng khác giúp giải thích tại sao các quyết định về tiền bạc lại 
khó khăn như vậy và tại sao lại có nhiều hành vi sai, đó là nhận ra chủ đề này 
mới như thế nào. 

Tiền đã có từ rất lâu. Vua Alyattes của Lydia, nay là một phần của Thổ Nhĩ Kỳ, 
được cho là người đã tạo ra đồng tiền chính thức đầu tiên vào năm 600 trước 
(ông nguyên. Nhưng nên tảng hiện đại của các quyết định về tiền bạc - tiết 
kiệm và đầu tư - dựa trên các khái niệm thực tế còn rất mới. 


Nghỉ hưu. Vào cuối năm 2018, có 27 nghìn tỷ đô la trong tài khoản hưu trí của 
Mỹ, khiến nó trở thành động lực chính cho các quyết định tiết kiệm và đầu tư 
ông thường. 


của các nhà đầu tư 
Nhưng mới có hai thế hệ được hưởng chế độ hưu trí. 
Trước Chiến tranh thế giới thứ hai hâu hết người Mỹ làm việc cho đến khi họ 
chất. Đó là kỳ vọng và thực tế. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới 
từó65 tuổi trở lên là trên 50% cho đến những năm 1940: 
An sinh xã hội nhắm mục đích thay đổi điều này. Nhưng lợi ích ban đầu 
của nó không bằng một khoản lương hưu thích hợp. Khi lda May Fuller rút 
séc An sinh Xã hội đầu tiên vào năm 1940, nó có giá 22.54 đô la, hay 416 
đô la được điều chỉnh theo lạm phát. Mãi cho đến những năm 1980, chỉ 


phiếu An sinh xã hội trung bình cho những người về hưu đã vượt quá 
1.000 đô la một tháng được điều chỉnh theo lạm phát. Hơn một phân tư 
người Mỹ trên 65 tuổi được Cục điều tra dân số phân loại là sống trong 
cảnh nghèo đói cho đến cuối những năm 1960. 


Laborforce participation rate for men age 65+ 


90% 


80% 


© ,aÐ c© 29 Ð (9 se vÊ v9  © vQ a9 
# é $ ®° c cá (© © j© về 
„# số uŸ ,  ,ấŸ ,d2 ,a) sô „s9 vá  ,dŠ ,d sg  s© 


Tỉ lệ những người trên 65 tuổi tham gia lực lượng lao động 
(ó một niềm tin phổ biến, “mọi người đều có lương hưu”. Nhưng điều này 
được phóng đại quá mức. Viện Nghiên cứu Quyền lợi Người lao động giải thích: 
“(hỉ một phản tư trong số những người từ 65 tuổi trở lên có thu nhập từ 
lương hưu vào năm 1975”. Trong thiểu số may mắn đó, chỉ có 15% thu 
nhập hộ gia đình đến từ lương hưu. 


Tờ New York Times viết vào năm 1955 về mong muốn nghỉ hưu ngày 
càng lớn, nhưng vẫn chưa thể thành hiện thực: “Nhắc lại một câu nói cũ: 
mọi người đều nói về việc nghỉ hưu, nhưng dường như rất ít người làm 
điều đó.” 

Mãi cho đến những năm 1980, ý tưởng tất cả mọi người đều xứng đáng, và 
nên được nghỉ hưu đàng hoàng mới được đưa ra. Và cách để có được sự nghỉ 
hưu trang trọng đó là kỳ vọng mọi người sẽ tiết kiệm và đầu tư tiền của mình. 
Hãy để tôi nhắc lại ý tưởng này mới như thế nào: 401(k) - phương tiện tiết 
kiệm xương sống cho thời kỳ hưu trí của người Mỹ - chỉ có từ năm 1978. Roth 
IRA mới ra đời cho đến năm 1998. 

Roth IRA: một tài khoản hưu trí cá nhân cho phép một người trích lập thu nhập sau 
thuế với một số tiền nhất định mỗi năm. Cả thu nhập trong tài khoản và tiền rút sau 
59.5 tuổi đều được miễn thuế. 

Không ai ngạc nhiên khi nhiều người trong chúng fa rất tệ trong việc tiết kiệm 
và đầu tư cho hưu trí. Chúng ta không điên. Tất cả chúng ta chỉ là người mới. 
Tương tự đối với đại học. Tỷ lệ người Mỹ trên 25 tuổi có băng cử nhân đã tăng 
từ dưới 1/20 năm 1940 lên 1/4 vào năm 2015. Học phí đại học trung bình 
trong thời gian đó đã tăng hơn bốn lần khi điều chỉnh theo lạm phát. Ví dụ, tác 
động quan trọng đến xã hội giải thích tại sao rất nhiều người đã đưa ra các 
quyết định kém cỏi với các khoản vay dành cho sinh viên trong 20 năm qua. 
Không có nhiều thập kỷ kinh nghiệm tích lũy để cố gắng học hỏi. 


Tương tự với các quỹ chỉ số, có tuổi đời dưới 50 năm. Và các quỹ đầu cơ, đã 
không thành công cho đến 25 năm qua. Ngay cả việc sứ dụng rộng rãi các 
khoản nợ tiêu dùng - thế chấp, thẻ tín dụng và cho vay mua ô tô - đã không 
thành công cho đến sau Thế chiến lI, khi Dự luật Gl giúp hàng triệu người Mỹ 
vay dễ dàng hơn. 

Chó đã được thuần hóa cách đây 10.000 năm và vẫn còn giữ một số hành vi 
của tổ tiên hoang dã. Còn chúng ta hiện giờ, với từ20 đến 50 năm kinh nghiệm 
trong hệ thống tài chính hiện đại, hy vọng sẽ thích nghĩ được. 

Đối với một chủ đề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc so với thực tế, đây là một vấn đề. 
Và nó giúp giải thích tại sao chúng ta không phải lúc nào cũng làm những qì 
chúng fa phải làm với tiền. 

Tất cả chúng ta đều làm những thứ điên rô với tiền, bởi vì ta chưa quen với trò 
chơi này và những gì có vẻ điên rồ với bạn lại bình thường với tôi. Nhưng không 
ai điên cả - tất cả chúng ta đều đưa ra quyết định dựa trên những trải nghiệm 
độc đáo của riêng mình mà dường như có ý nghĩa với chúng ta trong một thời 
điểm nhất định. 


2 
MAY MẮN & RỦI RO 


Không có gì là tốt hay xấu như vẫn nghĩ 


Bây giờ, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về cách Bill Gates làm giàu. 
May mắn và rủi ro là anh em ruột thịt. (ả hai đều là thực tế, mọi kết quả trong 
cuộc sống đều được điều khiển bởi các lực lượng khác ngoài nỗ lực cá nhân. 
Giáo sư Scot† 6alloway của đại học New York - NYU có một ý tưởng quan trọng 
cần ghi nhớ khi đánh giá thành công — cả của bạn và của người khác: “Không 
có gì là tốt hay xấu như văn nghĩ”. 

Bill Gates đã đến một trong những trường trung học duy nhất trên thế giới có 
máy tính. (âu chuyện về Trường Lakeside, ngay bên ngoài 5eafile. 


Bill Dougall là một phi công hải quân trong Thế chiến lI, trở thành giáo viên 
dạy toán và khoa học trung học. “Ông ấy tin học từ sách là không đủ nếu thiếu 
kinh nghiệm thực tế. Ông cũng nhận ra chúng fa cần phải biết một số điều về 
máy tính khi vào đại học," cố đồng sáng lập Microsoft Paul Allen nhớ lại. 

Năm 198 Dougall đã kiến nghị với (âu lạc bộ các bà mẹ trường Lakeside sử 
dụng số tiền thu được từ đóng góp hàng năm — khoảng $3.000 — để thuê 
một máy tính Teletype Model 30 được kết nối với thiết bị đầu cuối là máy tính 
lớn General Flectric để chia sẻ thời gian sử dụng. Gates sau đó nói: “Toàn bộ ý 
tưởng về chia sẻ thời gian sử dụng chỉ xuất hiện vào năm 1965. Một người nào 
đó đã nhìn xa.” Hầu hết các trường đào tạo sau đại học đều không có máy tính 
gần như tiên tiến như Bill Gates từng có vào năm lớp tám. 


6ates 13 tuổi vào năm 1968 khi gặp người bạn cùng trường Paul Allen. Allen 
cũng bị ám ảnh bởi máy tính của trường, và cả hai đã đánh bại nó. 


Máy tính của Lakeside không năm trong chương trình giảng dạy chung. Đó là 
một đương trình nghiên cứu độc lập. Bill và Paul có thể đùa giỡn với thứ gì đó 
lúc rảnh rỗi, để khả năng sáng tạo của họ phát huy tác dụng - sau giờ học, đến 
khuya, vào cuối tuần. Họ nhanh chóng trở thành chuyên gia máy tính. 

Trong một buổi làm việc vào tối muộn, Allen nhớ lại việc Gates đưa cho mình 
Xem tạp chí Fortune và nói: “Anh nghĩ điều hành một công ty nằm trong danh 
sách Fortune 500 sẽ thế nào?” Allen nói mình không biết. Gates nói: “Có thể 
một ngày nào đó chúng ta sẽ có (ông ty máy tính riêng”. Microsoft hiện có giá 
trị hơn một nghìn tỷ đô la. 


Một chút tính toán nhanh. 
Năm 1968, thế giới có khoảng 303 triệu người ở độ tuổi trung học, theo LH. 
Khoảng 18 triệu người trong số đó sống ở Hoa Kỳ. 
Khoảng 270.000 người trong số đó sống ở bang Washington. 
Hơn 100.000 người trong số họ sống ở khu vực Seatfle. 
Và dỉ khoảng 300 người trong số họ theo học tại Trường Lakeside. 
Bắt đầu với 303 triệu, kết thúc với 300. 


Cứ một triệu học sinh ở độ tuổi trung học thì có một người có sự kết hợp giữa 
tiền mặt và tắm nhìn xa để mua một chiếc máy tính. Bill 6ates tình cờ là một 
trong số họ. 

Gates không ngại chia sẻ về điều này. “Nếu không có Lakeside, sẽ không có 
Microsoft," ông nói với lớp tốt nghiệp của trường năm 2005. 

6afes thông minh đáng kinh ngạc, thâm chí còn chăm chỉ hơn và khi còn là 
một thiếu niên đã có một tầm nhìn về máy tính mà ngay cả hầu hết các giám 
đốc điều hành máy tính dày dạn kinh nghiệm cũng không thể nắm bắt được. 
Ông ấy cũng đã có một khởi đầu hơn người bằng cách đi học ở Lakeside. 

Bây giờ để tôi kể cho bạn nghe về Kent Evans, người bạn của Gates. Người đã 
phải chịu vận rủi không kém gì người anh em thân thiết - vận may. 


Bill 6ates và Paul Allen đã trở thành những cái tên nổi tiếng nhờ thành công 
của Microsoft. Nhưng ở Lakeside, còn một thành viên thứ ba của băng nhóm 
thần đồng máy tính trung học này. 


Kent Evans và Bill 6ates trở thành bạn thân vào năm lớp tám. Theo lời kể của 
Gates, Evans là học sinh giỏi nhất lớp. 


(3 hai đã nói chuyện “qua điện thoại với nhau một cách thoải mái”, 6ates nhớ 
lại trong bộ phim tài liệu Inside BilIs Brain. “Tôi vẫn nhớ số điện thoại của 
Kent," ông nói: '525-7851. 

twans cũng thành thạo máy tính như 6ates và Allen. Lakeside đã từng phải vật 
lộn để sắp xếp lịch học của trường theo cách thủ công - một mê cung phức tạp 
để đưa hàng trăm học sinh vào các lớp học mà họ tham dự vào những thời 
điểm không mâu thuản với các khóa học khác. Nhà trường giao nhiệm vụ cho 
Bill và Kent — lớp tám, bằng mọi cách xây dựng một chương trình máy tính để 
giải quyết vấn đề. Nó đã làm việc. 

Và không giống như Paul Allen, Kent có chung đầu óc kinh doanh và tham 
vọng vô tận của Bill. 6ates nhớ lại: “Kent luôn có một chiếc cặp lớn, giống như 
chiếc cặp của luật sư. Chúng tôi luôn lập kế hoạch về những gì sẽ làm trong 5 
hoặc 6 năm tới. Chúng tôi có nên trở thành CF0? Bạn có thể bị ảnh hưởng gì? 
Chúng fa có nên làm tướng? Chúng ta có nên trở thành đại sứ?” Dù đó là gì, 
Bill và Kent biết họ sẽ làm điều đó cùng nhau. 

Sau khi hồi tưởng về tình bạn với Ken†, 6ates xúc động. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau. Tôi chắc chúng tôi sẽ học đại học 
cùng nhau.” Kent có thể là đối tác sáng lập của Microsoft với 6ates và Allen. 


Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Kent chết trong một vụ tai nạn leo núitrước 
khi tốt nghiệp trung học cơ sở. 


Mỗi năm có khoảng ba chục trường hợp tử vong vì leo núi ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ tử 
vong trên nứi ở trường trung học là khoảng một phân triệu. 

Bill 6ates đã có một phần triệu may mắn khi đến Lakeside. Kent Evans đã chịu 
một phản triệu rủi ro khi không bao giờ hoàn thành được những gì mà cậu và 
Gates đã đặt ra. 

May mắn và rủi ro đều là thực tế, mọi kết quả trong cuộc sống đều được dẫn 
dắt bởi những lực lượng khác ngoài nỗ lực của mỗi cá nhân. Chúng giống nhau 
đến mức bạn không thể tin vào cái này mà không coi trọng cái kia. Cả hai đều 
xảy ra bởi vì thế giới quá phức tạp để cho phép 100% hành động của bạn quyết 
định 100% kết quả của bạn. Chúng được thúc đầy bởi cùng một điều: Bạn là 
một người trong trò chơi với bảy tỷ người khác và các bộ phận chuyển động vô 
hạn. lác động ngấu nhiên của những hành động nằm ngoài tâm kiểm soát 
của bạn có thể mang lại nhiều hậu quả hơn những tác động mà bạn thực hiện 
một cách có ý thức. 

Nhưng cả hai đều khó đo lường, và khó chấp nhận, đến mức chúng thường bị 
bỏ qua. Đối với mọi người Bill Gates và Kent Fvans đều giỏi giang nhưng cuối 
cùng kết quả lại khác. 

Nếu bạn coi may mắn và rủi ro như nhau, bạn sẽ nhận ra khi đánh giá thành 
công tài chính của mọi người - cả của bạn và người khác - nó không bao giờ 
tốt hay xấu như bạn tưởng. 

(Cách đây nhiều năm, tôi đã hỏi nhà kinh tế học Robert Shiller, người đoạt giải 
Nobel kinh tế, “Bạn biết gì về việc đầu tư mà chúng tôi không thể biết?” 


“Vai trò chính xác của may mắn với thành công,” anh ấy trả lời. 

Tôi thích phản ứng đó, bởi vì không aï thực sự nghĩ may mắn không đóng một 
vai trò nào đó trong thành công tài chính. Nhưng vì thật khó để định lượng 
may mắn và phiếm diện khi cho thành công là nhờ nó, lập trường mặc định 
thường là mặc nhiên bỏ qua may mắn như một yếu tố của thành công. 

Nếu tôi nói, “Có một tỷ nhà đầu tư trên thế giới. Thật tình cờ, bạn có mong 10 
người trong số họ trở thành tỷ phú chủ yếu là nhờ may mắn?” Bạn sẽ trả lời, 
“Tất nhiên”. Nhưng sau đó nếu tôi yêu cầu bạn nêu tên những nhà đầu tư đó - 
trực diện với họ - thì bạn có thể sẽ từ chối. 

Khi đánh giá người khác, việc cho thành công là do may mắn khiến bạn trông 
có vẻ ghen tị và xấu tính, ngay cả khi ta biết điều đó có tổn tại. Và khi đánh giá 
bản thân, cho thành công là do may mắn có thể khiến bạn khó chấp nhận. 
Nhà kinh tếhọc Bhashlar Mazumder đã chỉra thu nhập giữa (ác anh em tương 
quan nhiều hơn so với chiều cao hoặc cân nặng. Nếu bạn giàu có và cao, anh 
trai của bạn có nhiều khả năng cũng giàu và cao. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta 
cho điều này là đúng - chất lượng giáo dục của bạn và những cánh cửa mởra 
cho bạn có liên quan nhiều đến tình trạng kinh tế xã hội của cha mẹ bạn. 
Nhưng hãy tìm cho tôi hai anh em trai giàu có và tôi sẽ chỉ cho (ác bạn hai 
người đàn ông không nghĩ phát hiện của nghiên cứu này áp dụng cho họ. 
Thất bại - có thể là bất cứ điều gì từ phá sản đến không đạt được mục tiêu cá 
nhân - đều bị lạm dụng như nhau. 


Những doanh nghiệp thất bại đã không cố gảng đủ? Có phải các khoản đầu tư 
tối không được suy nghĩ thấu đáo? Sự nghiệp chông chênh có phải do lười 
biếng? Thỉnh thoảng đúng. lất nhiên. 

Nhưng bao nhiêu? Thật khó để biết. Mọi thứ đáng theo đuổi đều có ít hơn 
100% khả năng thành công, và rửi ro chỉ là những gì xảy ra khi bạn kết thúc 
với mặt không may của phương trình đó. Cũng như với sự may rủi, câu chuyện 
trở nên quá khó, quá lộn xộn, quá phức tạp nếu chúng ta cố gắng phân biệt 
Xem bao nhiêu phần trăm kết quả là từ một quyết định có ý thức hay rủi ro. 
Giả sử tôi mua một cổ phiếu, và 5 năm sau, nó chẳng đi đến đâu. (ó thể là tôi 
đã đưa ra một quyết định tối khi mua ngay từ đầu. Cũng có thể tôi đã đưa ra 
một quyết định đúng đần có 80% cơ hội kiếm tiền, và tôi chỉ tình cờ kết thúc 
với 20% không may. Làm thế nào để tôi biết nó là cái nào? Tôi đã phạm sai 
lâm, hay đó chỉ là rủi ro? 


Có thể thống kê để đo lường liệu một số quyết định có sáng suốt hay không. 
Nhưng trong thế giới thực, ngày này qua ngày khác, chúng ta đơn giản là 
không. Nó quá khó. Chúng ta thích những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu nhưng 
thường gây hiểu lâm một cách quái quý. 

Sau nhiều năm làm việc với các nhà đầu tư và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, 
tôi nhận ra thất bại của người khác thường là do những quyết định tôi, trong 
khi thất bại của chính bạn thường là mặt tối của rủi ro. Khi đánh giá thất bại 
của bạn, tôi có thể thích một câu chuyện rõ ràng và đơn giản về nguyên nhân 
và kết quả, bởi vì tôi không biết điều gì đang xảy ra trong đầu bạn. “Bạn đã có 


một kết cục tôi tệ vì vậy nó phải được gây ra bởi một quyết định tối” là câu 
chuyện có ý nghĩa nhất với tôi. Nhưng khi tự đánh giá bản thân, tôi có thể bịa 
ra một câu chuyện hoang đường biện minh cho những quyết định trong quá 
khứ của mình và gán kết quả xấu cho rủi r0. 

Trang bìa của tạp chí Forbes không ca ngợi những nhà đầu tư kém cỏi đưa ra 
quyết định đúng đắn nhưng lại gặp rủi ro không may. Nhưng nó gần như chắc 
chắn tôn vinh những nhà đầu tư giàu có đã đưa ra quyết định đúng hoặc thậm 
chí liễu lĩnh và tình cờ gặp may. 

Sự nguy hiểm của điều này là tất cả chúng ta đang cố gắng tìm hiểu về những 
dì hiệu quả và những gì không hiệu quả với tiền. 

Những chiến lược đầu tư nào hiệu quả? Cái nào không? 

Những chiến lược kinh doanh nào hiệu quả? (ái nào không? 

Làm thế nào để bạn trở nên giàu có? Làm thế nào để bạn không nghèo? 
Chúng ta có xu hướng tìm kiếm những bài học này bằng cách quan sát những 
thành công và thất bại và nói, “Hãy làm những gì cô ấy đã làm, tránh những 
gì anh ấy đã làm.” 

Nếu chúng ta có một chiếc đũa thần, chúng ta sẽ tìm ra chính xác tỷ lệ của 
những kết quả này là do những hành động có thể lặp lại, so với vai trò của rủi 
ro ngẫu nhiên và may rủi đã tác động đến những hành động đó theo cách này 
hay cách khác. Nhưng chúng ta không có đũa thần. Chúng ta có bộ não thích 


những câu trả lời dễ dàng mà không cần nhiều suy nghĩ. Vì vậy, việc xác định 
những đặc điểm mà chúng ta nên bắt chước hoặc tránh có thể rất khó khăn. 
Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện khác về một người, giống như Bill 6ates, 
đã thành công rực rỡ, nhưng thành công của người đó khó có thểxác định được 
là do may mắn hay kỹ năng. 

(ornelius Vanderbilt vừa hoàn thành một loạt thương vụ để mở rộng đế chế 
đường sắt của mình. 

Một trong những cố vấn kinh doanh của ông đã nói với Vanderbilt mọi giao 
dịd màông đồng ý đều vi phạm pháp luật. 

“(Chúa ơi, John," Vanderbilt nói, “Bạn không cho là mình có thể chạy đường sắt 
theo quy chế của bang New York phải không?” 

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc điều này là: “Thái độ đó là lý do tại sao ông 
ấy lại thành công như vậy”. Luật pháp không phù hợp với đường sắt vào thời 
Vanderbilt. Vì vậy, ông ấy nói “nó là thứ chết tiệt” và tiếp tục làm. 

Vanderbilt đã thành công rực rỡ. Vì vậy, thật hấp dẫn khi coi việc qua mặt luật 
pháp — khét tiếng và quan trọng với thành công của ông — là sự khôn ngoan. 
Người có tắm nhìn xa trông rộng đó không để bất cứ thứ gì cản đường! 
Nhưng phân tích đó nguy hiểm đến mức nào? Không một người lành mạnh 
nào lại giới thiệu tội ác trắng trợn như một đặc điểm của doanh nhân. Bạn có 
thể dễ dàng hình dung câu chuyện của Vanderbilt trở nên khác biệt nhiều - 


một kẻ sống ngoài vòng pháp luật có công ty non trẻ bị sụp đổ theo lệnh của 
tòa án. 


Vì vậy, chúng ta có một vấn đề ở đây. 

Bạn có thể khen ngợi Vanderbiltvì đã lách luật nhưng bạn lại chỉ trích Enron vì 
đã làm điều tương tự. Có lẽ một người đã gặp may khi tránh được trừng trị của 
luật pháp trong khi người kia lại đứng trước nguy cơ. 

John D.Rockefeller cũng tương tự. Việc ông thường xuyên lách luật - mộtthẩm 
phán từng gọi công ty của ông là “không tốt hơn một tên trộm thông thường” 
~ thường được các nhà sử học miêu tả là nhà kinh doanh khôn ngoan. (ó lẽ 
thế. Nhưng khi nào thì (âu chuyện chuyển từ, “Bạn đã không để những luật lỗi 
thời cản trở sự đổi mới” sang 
“Bạn đã phạm tội” Hoặc 
câu chuyện sẽ phải thay đổi 
như thế nào để chuyển từ 
“Rockefeller là một thiên tài, 
hãy cố gắng học hỏi từ 
những thành công của ông 
ấy,' thành “Rodefeller là 
một tên tội phạm, hãy cố 
học hỏi từ những thất bại 


xuM 


kinh doanh của ông ấy”. 


“Tôi quan tâm điều gì về luật pháp?” Vanderbilt đã từng nói. “Tôi không có sức 
mạnh sao?” 


Ông ấy đã làm, và nó đã hoạt động. Nhưng thật dễ hình dung đó là những lời 
cuỗi cùng của một câu chuyện với một kết cục rất khác. Ranh giới gia táo bạo 
và liều lĩnh có thể rất mỏng. 

Benjamin Graham được biết đến là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất 
mọi thời, cha đẻ của đầu tư giá trị và người cố vấn đầu tiên của Warren Buffett. 
Nhưng phân lớn thành công đầu tư của Benjamin Graham là do sở hữu một 
lượng lớn cổ phiếu GE(0 mà theo lời thừa nhận của chính ông, đã phá vỡ gần 
như mọi quy tác đa dạng hóa mà chính Graham đã đặt ra trong các văn bản 
nổi tiếng của mình. Ranh giới giữa táo bạo và liều lĩnh năm ở đâu? Tôi không 
biết. Graham đã viết về chiến lợi phẩm GEIC0 của mình: “Một lần đột phá may 
mắn, hoặc một quyết định cực kỳ khôn ngoan - chúng ta có thể phân biệt 
chúng?” Không dễ dàng. 


Tương tự, chúng ta nghĩ Mark 7uckerberg là một thiên tài khi từ chối lời đề 
nghị trị giá 1 tỷ đô la năm 2006 của Yahool để mua lại công ty của anh ấy. Anh 
nhìn thấy tương lai và gắn bó với công ty của mình. Nhưng mọi người chỉ trích 
Yahoo! mãnh liệt khi từ chối lời đề nghị mua lại từ Microsoff—— những kẻ ngu 
ngốc đó lẽ ra phải rút tiền mặt trong khi có thế! Bài học cho các doanh nhân ở 
đây là gì Tôi không biết, bởi vì rủi ro và may mắn rất khó đề bẹp. 

Có rất nhiều ví dụ về điều này. 

Những nhà quản lý giỏi nhất (và tối nhất) luôn hướng dẫn nhân viên của họ: 
“Khách hàng luôn đúng” và “khách hàng không biết họ muốn gì” đều là sự 
khôn ngoan trong kinh doanh được chấp nhận. 

Ranh giới giữa “táo bạo đẩy cảm hứng” và “liều lĩnh ngu ngốc” có thể dày đến 
một miliinet và chỉ có thể nhìn thấy băng nhận thức sâu sắc. 

Rủi ro và may mắn là những kẻ thách thức. 

Đây không phải là một vấn đề dễ giải quyết. Khó khăn trong việc xác định đâu 
là may mắn, đâu là kỹ năng và đầu là rủi ro là một trong những vấn đề lớn 
nhất mà chúng ta gặp phải khi cố gắng tìm hiểu về cách tốt nhất để quản lý 
Tiền bạc. 

Nhưng hai điều này có thể chỉ cho bạn một hướng tốt hơn. 

Hãy cẩn thận với những người bạn khen ngợi và ngưỡng mộ. Hãy cẩn thận 
với người mà bạn coi thường và muốn tránh trở thành. 


Hoặc, chỉ cần cẩn thận khi giả định 100% kết quả có thể là do nỗ lực và quyết 
định. Sau khi con trai chào đời, tôi đã viết cho nó một bức thư, một phân là: 
Có người sinh ra trong gia đình khuyến học hoặc không. Một số sinh ra 
trong các nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, khuyến khích tinh thần kinh 
doanh; những người khác sinh ra trong chiến tranh và cơ cực. Cha muốn 
con thành công và cha muốn con kiếm được nó. Nhưng nhận ra không 
phải tất cả thành công là do làm việc chăm chỉ, và không phải tất cả nghèo 
đói là do lười biếng. Hãy ghi nhớ điều này khi đánh giá mọi người, kể cả 
bản thân. 
Do đó, hãy tập trung ít hơn vào các cá nhân cụ thể và các nghiên cứu điển 
hình mà hãy tập trung nhiều hơn vào các mẫu rộng. 
Nghiên cứu một người cụ thể có thể nguy hiểm bởi vì chúng ta có xu hướng 
nghiên cứu những ví dụ cực đoan - các tỷ phú, các (F0 hoặc những thất bại 
nặng nề đang chỉ phối tin tức - và các ví dụ cực đoan thường ít áp dụng nhất 
cho các tình huống khác, do tính chất phức tạp của chúng. Kết quả càng khắc 
nghiệt, bạn càng ít có khả năng áp dụng các bài học của nó vào cuộc sống của 
mình, bởi vì kết quả đó càng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi những kết 
cục cực kỳ may mắn hoặc rủi ro. 
Bạn sẽ tiến gản hơn đến các bài học có thể đưa vào hành động băng cách tìm 
kiếm các mô hình thành công và thất bại rộng rãi. Mô hình càng phổ biến, nó 
càng có thể áp dụng cho cuộc sống của bạn. (ố gắng mô phỏng thành công 
đầu tư của Warren Buffett là một điều khó khăn, bởi vì kết quả của ông ấy quá 


khó nên vai trò của may mắn với thành tích cả đời của ông ấy là rất (a0, và may 
mắn không phải là điều bạn có thể tin cậy để bát chước. Nhưng nhận ra, như 
chúng ta sẽ thấy trong chương 7, những người kiểm soát được thời gian của 
họ có xu hướng hạnh phúc hơn trong cuộc sống là một quan sát đủ rộng và 
phổ biến để bạn có thể làm được điều gì đó với nó. 

Nhà sử học yêu thích của tôi, Frederick Lewis Allen, đã dành cả sự nghiệp để 
miêu tả cuộc sống của người Mỹ bình thường — cách họ sống, cách họ thay 
đổi, họ làm gì, họ ăn gì vào bữa tối, v.v. Có nhiều bài học liên quan hơn để học 
thay vì nghiên cứu các nhân vật cực đoan có xu hướng thống trị tin tức. 

Bill 6ates từng nói: “Thành công là một người tháy tệ bạc. Nó quyến rũ những 
người thông minh nghĩ họ không thể thua”. 

Khi mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, hãy nhận ra nó không tốt như bạn 
nghĩ. Bạn không phải là bất khả chiến bại, và nếu bạn thừa nhận may mắn đã 
mang lại thành công cho bạn thì bạn phải tin vào người anh em của may mắn, 
tửiro có thể lật ngược tình thế của bạn một cách nhanh chóng. 

Nhưng điều này cũng đúng ở một chiều hướng khác. 

Thất bại có thể là một người thầy tệ hại, bởi vì nó khiến những người thông 
minh nghĩ quyết định của họ thật tồi tệ khi chúng phản ánh những rủi ro thực 
†ế. Mẹo khi đối mặt với thất bại là sắp xếp cuộc sống tài chính của bạn theo 
cách mà một khoản đầu tư tối ở đây và một mục tiêu tài chính bị bỏ lỡ ở đó sẽ 
không xóa số bạn để có thể tiếp tục chơi cho đến khi tỷ lệ cược có lợi cho mình. 


Nhưng điều quan trọng hơn là khi chúng ta nhận ra vai trò của may mắn trong 
thành công, thì vai trò của rủi ro có nghĩa là ta nên tha thứ cho bản thân và 
chừa chỗ cho sự thấu hiểu khi đánh giá thất bại. 

Không có gì là tốt hoặc xấu như vẫn nghĩ. 

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện của hai người đàn ông đã theo đuổi 
Vận may của họ. 


5 
KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐỦ 


Khi người giàu làm điều điên khủng 


John Bogle,người sáng lập Vanguard, người đã qua đời vào năm 2019, đã từng 

kể một câu chuyện về tiền bạc, nhấn mạnh điều mà chúng ta không nghĩ đến: 
Tại một bữa tiệc do một tỷ phú tổ chức trên Đảo Shelter, Kurt Vonnegut 
thông báo với người bạn của mình, Joseph Heller, chủ nhà, một nhà quản 
lý quỹ đầu cơ, đã kiếm được nhiều tiền hơn trong một ngày so với số tiền 
mà Heller kiếm được từ cuốn tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng (atch-22 của 
ông ấy. Heller trả lời, “Đúng, nhưng tôi có thứ mà anh ta sẽ không bao giờ 
thấy... đủ.” 

Thấy đủ. Tôi đã bị choáng bởi khả năng hùng biện đơn giản của từ đó — 

choáng váng vì hai lý do: thứ nhất, vì tôi đã cống hiến rất nhiều trong cuộc 

sống của mình và thứ hai, bởi vì Joseph Heller không thể chính xác hơn. 


Joseph Heller 


Đối với một thành phần quan trọng của xã hội chúng ta, nhiều người giàu nhất 
và quyền lực nhất trong số chúng ta, ngày nay dường như không có giới hạn 
về những gì đòi hỏi. 

Hãy để tôi đưa ra hai ví dụ về sự nguy hiểm của việc không thấy đủ và những 
gì chúng có thể dạy ta. 


Rajat Gupta sinh ra ở Kolkata và mồ côi khi còn là một thiếu niên. Mọi người 
nói về số ít đặc quyền bắt đầu cuộc đời từ thế giới thứ ba. Gupta thậm chí không 
có tiển vào sân xem bóng chày. 


Những gì ông đạt được từ những ngày đầu đó chỉ đơn giản là một hiện tượng. 


Vào giữa những năm 40 tuổi, 6upta đã là Giám đốc điều hành của McKinsey, 
công ty tư vấn uy tín nhất thế giới. Ông nghỉ hưu vào năm 2007 để đảm nhận 
các vai trò với Liên hợp quốc và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông đã hợp tác làm 
từ thiện với Bill 6ates. Ông đã ngồi trong hội đồng quản trị của năm công ty 
đại chúng. Từ khu ổ chuột ở Kolkata, Gupta đã thực sự trở thành một trong 
những doanh nhân thành đạt nhất còn sống. 


Với sự thành công là khối tài sản kếch xù. Vào năm 2008, 6upta được báo cáo 
có tài sản 100 triệu đô la. Đây là một khoản tiền không thể đo lường được với 
hầu hết mọi người. Lợi tức hàng năm — 5% từ số tiền đó tạo ra gần 600 đô la 
một giờ. 

Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong cuộc sống. 

Và điều ông ấy muốn, theo tất cả các tài khoản, không phải là trở thành một 
triệu phú đô la đơn thuần. Rajat 6upta muốn trở thành tỷ phú. Và ông muốn 
điều đó một cách tồi tệ. 

Gupfa ngồi trong ban giám đốc của 6oldman 5achs, nơi bao quanh ông là một 
số nhà đầu tư giàu có nhất trên thế giới. Một nhà đầu tư, đã mô tả Gupfa thế 
này: “Tôi nghĩ anh ấy muốn ở trong vòng kết nối đó. Đó là một vòng tròn tỷ 
phú? 6oldman giống như vòng tròn hàng trăm triệu?” 

Đúng. Vì vậy, 6upta tìm thấy một cách sinh lợi nhanh. 

Năm 2008, khi 6oldman 5achs đang trong cuộc khủng hoảng tài chính, 
Warren Buffett đã lên kế hoạch đầu tư 5 tỷ đô la vào ngân hàng để giúp nó tồn 
tại. Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị 6oldman, Gupta đã biết đến 
giao dịch này trước công chúng. Đó là thông tin có giá trị. 5ự sống còn của 
6oldman bị nghi ngờ và sự hậu thuẫn của Buffett chắc chắn sẽ khiến cổ phiếu 
của hãng tăng vọt. 

Mười sáu giây sau khi biết về giao dịch đang chờ xử lý, 6upta, người được gọi 
vào cuộc họp hội đồng quản trị 6oldman, lấy điện thoại và gọi cho một nhà 


quản lý quỹ đầu cơ tên là Raj Rajaratnam. Cuộc gọi không được ghi lại, nhưng 
Rajaratnam đã ngay lập tức mua 175.000 cổ phiếu của Goldman Sachs, vì vậy 
bạn có thể đoán những gì đã được thảo luận. Thỏa thuận Buffett-Goldman 
được công bố vài giờ sau đó. Cổ phiếu Goldman tăng mạnh. Rajaratnam nhanh 
chóng kiểm được † triệu đô la. 

ó là một ví dụ về vi phạm bị cáo buộc. SEC (Ủy ban Chứng khoán Mỹ) tuyên 
bố những thông tin nội bộ của Gupfa đã dẫn đến lợi nhuận 17 triệu đô la. 

ó là tiến dễ dàng. Và, đối với các công tố viên, đó là một trường hợp thậm chí 
còn dễ dàng hơn. 

Gupta và Rajaratnam đều phải vào tù vì giao dịch nội gián, sự nghiệp và danh 
iếng của họ bị hủy hoại không thể cứu văn. 

ây giờ hãy xem xét Bernie Madoff. Tội ác của ông ta aï cũng biết. Madoff là kẻ 
lừa đảo Ponzi khét tiếng nhất kể từ sau chính Charles Ponzi. Madoff đã lừa đảo 
các nhà đầu tư trong hai thập kỷ trước khi tội ác được tiết lộ — trớ trêu thay 
chỉ vài tuần sau nỗ lực của Gupta. 


lều bị bỏ qua là Madoff, giống như Gupta, không chỉ là một kẻ lừa đảo. [rước 
khi có kế hoạch Ponzi khiến Madbff trở nên nổi tiếng, ông ta là một doanh 
nhân cực kỳ thành công. 

Madoff là một nhà tạo lập thị trường, một công việc phù hợp với người mua 
và người bán cổ phiếu. Ông ấy đã rất giỏi trong việc đó. Đây là cách Tạp chí 
Phố Wall mô tả công ty tạo lập thị trường của Madoff vào năm 1992: 


Ông đã xây dựng một công ty chứng khoán có lợi nhuận cao, Bernard L. 
Madoff Investment Securities, công ty thu hút một lượng lớn giao dịch cổ 
phiếu. Khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình 740 triệu đô la được thực 
hiện bởi công ty Madoff bảng 9% của sở giao dịch New York. (ông ty của ông 
Madoff có thể thực hiện các giao dịch nhanh chóng và rẻ đến mức nó thực sự 
trả cho các công ty môi giới khác một xu / cổ phiếu để thực hiện lệnh cho khách 


àng của họ, 
cổ phiếu giao 


ây là một n 


viên cho biết 
ừ25 đến 50 


ành công lớ 


Nhưng chưa tỈ 


đó trị giá hàn 


Tội ác của những kẻ sống trên 
đảo người Nigeria từng nói với New York Times anh ta cảm thấy tội lỗi vì đã 


dịch. 


ô phận tạo lập 


n. Nó khiến ông 


g trăm triệu đô 


ấy đủ - gian lận. 


hu lợi từ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán từ hầu hết các 


à báo mô tả công ty trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui; Công 
việc kinh doanh trên thị trường của Madoff trước đó là hợp pháp. Một cựu nhân 


hị trường của doanh nghiệp Madoff kiếm được 


riệu đô la mỗi năm. 


Hoạt động kinh doanh hợp pháp, không gian lận của Bernie Madoff đã là một 


rở nên giàu có một cách đáng kể - và hợp pháp. 


(âu hỏi chúng ta nên đặt ra cho cả Gupfa và Madoff là tại sao một người nào 


a lại khao khát có nhiều tiền hơn đến mức đã 


mạo hiểm mọi thứ để theo đuổi nhiều hơn nữa. 


ờ vực sinh tồn là một chuyện khác. Một kẻ lừa 


làm tổn thương người khác, nhưng “nghèo đói sẽ khiến bạn cảm thấy đau 


đón”. 


Những gì Gupta và Madoff đã làm là một điều gì đó khác biệt. Họ đã có tất cả 
mọi thứ: sự giàu có, uy tín, quyền lực, tự do không thể tưởng tượng được. Và 
họ đã vứt bỏ tất cả vì họ muốn nhiều hơn thế. 


Họ không có cảm giác đủ. 


Họ là những ví dụ cực đoan. Nhưng có những phiên bản phi tội phạm của hành 
Vi này. 
Quỹ đầu cơ Long-Term (apital Management có nhân viên là các nhà giao dịch 
cá nhân có tài sản trị giá hàng chục và hàng trăm triệu đô la mỗi người, với 
phản lớn tài sản được đầu tư vào quỹ của riêng họ. Sau đó, họ đã liều lĩnh tìm 
kiếm nhiều hơn đến nỗi đã đánh mất tất cả - vào năm 1998, ở giữa thị trường 
tăng giá mạnh nhất và nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử. Warren Buffett 
sau đó đã nói: 
Đểkiếm tiền mà họ không có và không cần, họ đã mạo hiểm những gì họ 
có và cần. Và điều đó thật ngu ngốc. Nó chỉ đơn giản là ngu ngốc. Nếu bạn 
mạo hiểm một cái gì đó quan trọng với bạn cho một cái gì đó không quan 
trọng với bạn, nó sẽ chẳng có ý nghĩa qì cả. 
Không có lý do gì để mạo hiểm những gì bạn có và cần cho những gì bạn 
không có và không cần. 
Đó là một trong những điều hiển nhiên nhưng bị bỏ qua. 
Rất ít người trong chúng ta từng có 100 triệu đô, như Gupta hay Madoff đã 
làm. Nhưng một tỷ lệ phần trăm có thể đo lường được trong số những người 
đọc cuốn sách này, vào một thời điểm nào đó trong đời, sẽ kiếm được lương 
hoặc có một khoản tiền đủ để trang trải mọi thứhợp lý mà họ cần và nhiều thứ 
họ muốn. 


Nếu bạn là một trong số họ, hãy nhớ một vài điều. 


1. Kỹ năng khó nhất về tài chính là làm cho cột mục tiêu ngừng di chuyển. 
Đó là một trong những điều quan trọng nhất. Nếu kỳ vọng tăng lên cùng với 
kết quả thì không có logic nào để phấn đấu nhiều hơn vì bạn sẽ cảm thấy như 
vậy sau khi nỗ lực thêm. Sẽ trở nên nguy hiểm khi sở thích có nhiều tiền hơn - 
nhiều quyển lực hơn, uy tín hơn - làm tăng tham vọng nhanh hơn sự hài lòng. 
Trong trường hợp đó, tiến một bước sẽ đẩy cột mục tiêu lên trước hai bước. 
Bạn cảm thấy như thể mình đang bị tụt lại phía sau và cách duy nhất để bắt 
kịp là chấp nhận rủi ro ngày càng lớn. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại ủng hộ hai điều: tạo ra của cải và tạo ra lòng đố ky. 
(ó lẽ chúng đi đôi với nhau; muốn vượt qua các đồng nghiệp có thể là động 
lực của sự làm việc chăm chỉ. Nhưng cuộc sống không có bất kỳ niềm vui nào 
nếu không có cảm giác đủ. Hạnh phúc, như người ta đã nói, chỉ là kết quả trừ 
đï mong đợi. 

2. 5o sánh xã hội là vấn đề ở đây. 

Hãy xem xét một cầu thủ bóng chày tân binh kiếm được 500.000 đô la một 
năm. Anh ta, theo bất kỳ định nghĩa nào, giàu có. Nhưng nếu so anh ấy với 
Mike Trout, người có hợp đồng 12 năm, trị giá 430 triệu đô la thì tân binh sẽ 
thất vọng. Nhưng hãy nghĩ về Mike Trout. Ba mươi sáu triệu đô la mỗi năm là 
một số tiền điên rồ. Phải lọt vào danh sách mười nhà quản lý quỹ đầu cơ được 
trả lương (ao nhất năm 2018, kiếm được ít nhất 340 triệu đô la trong một năm. 
Đó là những người mà Trout có thể so sánh thu nhập. Và nhà quản lý quỹ đầu 
cơkiếm được 340 triệu đô la mỗi năm so sánh mình với năm nhà quản lý quỹ 


đầu cơ hàng đầu, những người kiếm được ít nhất 770 triệu đô la trong năm 
2018. Những nhà quản lý hàng đầu đó có thể thấy phía trước là những người 
như Warren Buffett, người có tài sản cá nhân tăng thêm 3.5 tỷ đô la năm 2018. 
Và một người như Buffett có thể nhìn Jeff Bezos, người có giá trị tài sản ròng 
tăng 24 tỷ đô la vào năm 2018 - số tiền kiếm được mỗi giờ tương đương với 
cầu thủ bóng chày “giàu cớ kiếm được trong cả năm. 

Vấn đề là mức trần so sánh xã hội quá cao nên hầu như không ai có thể đạt 
được. Đó là một trận chiến không bao giờ có thể thắng được, hoặc cách duy 
nhất để giành chiến thắng là không bắt đầu — chấp nhận bạn có thể thấy đủ, 
nay cả khi nó ít hơn những người xung quanh. 

Một người bạn của tôi đi chơi hàng năm đến Las Vegas. Một năm nọ, anh ta 
hỏi một người chia bài: Nên chơi trò gì, và chơi ở sòng bạc nào? Người chia bài, 
nghiêm túc trả lời: “Cách duy nhất để thắng trong sòng bạc Las Vegas là thoát 
ta ngay khi bạn bước vào”. 


Đó cũng chính là cách thoát ra khỏi trò chơi cố gắng theo kịp sự giàu có của 
người khác. 

3. “Đủ” không phải là quá ít. 

Ý tưởng về việc 'đử có thể giống như sự bảo thủ, bỏ lại cơ hội và tiềm năng. 
Tôi không nghĩ điều đó đúng. 

“Đủ” là bạn nhận ra điều ngược lại - thèm ăn vô độ - sẽ đẩy bạn đến chỗ hối 
hận. 


Cách duy nhất để biết bạn có thể ăn bao nhiêu là ăn cho đến khi không thể ăn 
thêm. Ít người thử cách này vì sợ nôn. Vì lý do nào đó, logic tương tự không 
chuyển sang kinh doanh và đầu tư, và nhiều người sẽ chỉ ngừng vươn tới nhiều 
hơn khi họ phá sản. Điều này có thể vô tội như việc kiệt sức trong công việc 
hoặc một phân bổ đầu tư rủi ro mà bạn không thể duy tì. Ở đầu bên kia, có 
những Rajat Gupta và Bernie Madof, những người sử dụng cách ăn cấp vì mỗi 
đô la đều đáng bất kể hậu quả. 

Dù đó là gì, việc không có khả năng từ chối một đồng đô la tiềm năng cuối 
cùng sẽ bắt kịp bạn. 

4. Có nhiều thứ không đáng để mạo hiểm, bất kể lợi ích tiềm năng. 

Sau khi ra tù, Rajat Gupta nói với New York Times đã học được bài học: 

lừng quá dính mắc vào bất cứ thứ gì — danh tiếng của bạn, thành tích 
của bạn hoặc bất kỳ thứ gì trong số đó. ôi nghĩ về nó bây giờ, nó có vấn 
để gì? Được rồi, thứ này đã hủy hoại danh tiếng của tôi một cách vô cớ. 
iều đó chỉ gây rắc rối nếu tôi quá gắn bó với danh tiếng của mình. 

Đây (ó vẻ như là điều tồi tệ nhất có thể rút ra từ kinh nghiệm của ông ấy, và 
những gì tôi tưởng tượng là những lời biện minh đầy an ủi của một người đàn 
ông khao khát danh tiếng trở lại nhưng biết nó đã biến mất. 


Danh tiếng là vô giá. 


Tự do và độc lập là vô giá. 


Gia đình và bạn bè là vô giá. 


Được yêu bởi những người bạn muốn là vô giá. 

Hạnh phúc là vô giá. 

Và cách tốt nhất để giữ những điều này là biết khi nào đã đến lúc ngừng chấp 
nhận những rủi ro có thể gây hại cho chúng. Biết khi nào bạn thấy đủ. 

Tin tốt là (ông cụ mạnh mẽ nhất để thấy đủ rất đơn giản và không yêu cầu 
chấp nhận rủi ro có thể làm hỏng bất kỳ thứ nào trong số này. Đó là chương 
Tiếp theo. 


4 
TỔ HỢP GÂY NHIÊU 


815 tỷ đô la trong tồng giá trị ròng 84.5 tỷ đô la của Warren 
Buffett đến sau sinh nhật thứ 65 Tâm trí của chúng ta 
không được xây dựng để xử lý những điều 'vô lý như vậy 


(ác bài học từ một lĩnh vực thông thường có thể dạy chúng ta điều gì đó quan 
trọng về các lĩnh vực không liên quan. Hãy xem lịch sử hàng tỷ năm của kỷ 
băng hà và chúng dạy ta điều gì về việc có thêm tiền. 

Kiến thức khoa học về Trái đất của chúng ta mới có gần đây. Hiểu được cách 
thức hoạt động của thế giới thường liên quan đến việc khoan sâu bên dưới bề 
mặt của nó, điều chúng ta chưa thể làm cho đến khá gần đây. lsaac Newton 
đã tính toán chuyển động của các ngôi sao hàng trăm năm trước khi chúng ta 
hiểu được một số điều cơ bản về hành tinh của chúng ta. 


Mãi cho đến thế kỷ 19, các nhà khoa học đồng ý Trái đất, trong nhiều trường 
hợp, đã bị bao phủ bởi băng. Có quá nhiều bằng chứng để tranh luận ngược 
lại. Trên kháp thế giới đều có dấu vết của một thế giới trước đây đã bị đóng 
băng: những tảng đá khổng lồ năm rải rác ở những vị trí ngẫu nhiên; đá vụn 
thành từng lớp mỏng. Bằng chứng đã trở nên rõ ràng không có một kỷ băng 
hà, mà có năm kỷ băng hà riêng biệt mà chúng ta có thể đo được. 

Lượng năng lượng cần thiết để đóng băng hành tinh, làm tan chảy nó lần nữa 
và đóng băng lại một lần nữa thật đáng kinh ngạc. Điều gì trên Trái đất (theo 
nghĩa đen) có thể gây ra những chu kỳ này? Nó phải là lực lượng mạnh nhất 
trên hành tỉnh của chúng ta. 

Và nó có thật. Chỉ là không theo cách bất cứ ai mong đợi. 

Có rất nhiều giả thuyết về lý do tại sao kỷ băng hà xảy ra. Để giải thích cho ảnh 
hưởng địa chất to lớn của chúng, các lý thuyết cũng vĩ đại như nhau. Người ta 
cho sự nâng cao của các dãy núi có thể đã làm dịch chuyển các luông gió của 
Trái đất đủ để làm thay đổi khí hậu. Những người khác ủng hộ ý kiến băng là 
trạng thái tự nhiên, bị gián đoạn bởi những vụ phun trào núi lửa lớn khiến trái 
đất ấm lên. 

Nhưng không giả thuyết nào trong số này có thể giải thích cho chu kỳ của kỷ 
băng hà. Sự phát triển của các dãy núi hoặc một số núi lửa lớn có thể giải thích 
cho một kỷ băng hà. Nó không thể giải thích sự lặp lại theo chu kỳ của năm. 
Vào đầu những năm 1900, một nhà khoa học người Serbia tên là Milutin 
Milankovié đã nghiên cứu vị trí của Trái đất so với các hành tinh khác và đưa ra 


lý thuyết về kỷ băng hà mà ngày nay chúng ta biết là chính xác: Lực hấp dẫn 
cửa mặt trời và mặt trăng ảnh hưởng nhẹ đến chuyển động của Trái đất và 
nghiêng về phía mặt trời. Irong các phán của chu kỳ này - có thể kéo dài hàng 
chục nghìn năm - mỗi bán câu của Trái đất nhận được nhiều hơn hoặc ít hơn 
một chút, bức xạ mặt trời so với trước đây. 


Và đó là nơi mà niềm vui bắt đầu. 


Lý thuyết của Milankovié ban đầu giả định độ nghiêng của các bán cầu Trái đất 
gây ra mùa đông lạnh lẽo đến mức khắc nghiệt để biển hành tinh thành băng. 
Nhưng một nhà khí tượng học người Nơa tên là Wladimir Kõppen đã đào sâu 
hơn vào công trình của Milankovié và phát hiện ra một điều hấp dẫn. 

Mùa hè mát mẻ vừa phải chứ không phải mùa đông lạnh giá là thủ phạm gây 
băng giá. 

Nó bắt đầu khi một mùa hè không bao giờ đủ ấm để làm tan tuyết của mùa 
đông trước. Phản để băng còn sót lại khiến tuyết dễ tích tụ vào mùa đông năm 
sau, điều này làm tăng tỷ lệ tuyết bám vào mùa hề năm sau, điều này càng thu 
út sự tích tụ nhiều hơn vào mùa đông năm sau. Tuyết vĩnh viễn phản chiếu 
nhiều tỉa nắng mặt trời hơn, điều này làm trầm trọng thêm việc làm mát, khiến 
uyết rơi nhiều hơn, liên tục. Trong vòng vài trăm năm, một lớp băng tuyết 
heo mùa sẽ phát triển thành một tảng băng lục địa, và cứ thế tiếp tục. 

lều tương tự cũng xảy ra ngược lại. Độ nghiêng quỹ đạo cho phép nhiều ánh 
sáng mặt trời chiếu vào làm tan chảy nhiều lớp băng tuyết mùa đông hơn, lớp 
ăng này phản chiếu ít ánh sáng hơn vào những năm sau, điều này làm tăng 
nhiệt độ, ngăn nhiều tuyết hơn vào năm sau, v.v. Đó là chu kỳ. 

ều đáng kinh ngạc ở đây là một thứ gì đó lớn lao như thế có thể phát triển 
ừmột sự thay đổi tương đối nhỏ trong điều kiện. Bạn bắt đầu với một lớp tuyết 
mỏng còn sót lại từ một mùa hè mát mẻ mà không ai có thể nghĩ đến và sau 
đó, trong nháy mắt địa chất, toàn bộ Trái đất bị bao phủ bởi lớp băng dày hàng 


dặm. Nhưnhà băng học Gwen Schultz đã nói: “Không nhất thiết là lượng tuyết 
gây ra các tảng băng mà thực tế là tuyết có thể kéo dài dù ít.” 

iểm rút ra lớn nhất từ kỷ băng hà là bạn không cần lực quá lớn để tạo ra kết 
quả f0 lớn. 

Nếu một đái gì đó nhỏ nhưng liên tục — nếu một chút tăng trưởng đóng vai 
à nhiên liệu cho sự phát triển trong tương lai — một cơ sở ban đầu nhỏ 
có thể dẫn đến kết quả phi thường đến mức chúng dường như bất chấp logic. 
Nó có thể bất chấp logic đến mức bạn đánh giá thấp những qì có thể, tốc độ 
ăng trưởng đến từ đâu và nó có thể dẫn đến điều qì. 


=. 


Với tiền bạc cũng vậy. 


Hơn 2.000 cuốn sách dành riêng cho cách Warren Buffett xây dựng tài sản của 
mình. Nhiều trong số đó là tuyệt vời. Nhưng ít ai chú ý đến sự thật đơn giản 
nhất: lài sản của Buffett không chỉ đến từ một nhà đầu tư giỏi, mà còn bắt đầu 
khi ông còn là một đứa trẻ. 


Khi tôi viết chương này, giá trị tài sản ròng của Warren Buffett là 84.5 tỷ đô la. 
Trong đó, 84.2 tỷ đô la được tích lũy sau sinh nhật lần thứ 50. 81.5 tỷ đô la đến 
sau khi ông đủ điều kiện nhận An sinh xã hội, vào giữa những năm 60 tuổi. 

Warren Buffett là một nhà đầu tư phi thường. Nhưng bạn đã bỏ lỡ một điểm 
mấu chốt nếu gắn tất cả thành công của ông với sự nhạy bén trong đầu tư. 
(hìa khóa thành công thực sự, ông đã là một nhà đầu tư phi thường trong 3/4 


thế kỷ. Nếu ông bắt đầu đầu tư ở độ tuổi 30 và nghỉ hưu ở độ tuổi 60, chắc hẳn 
ítngười đã từng nghe về ông. 


Hãy xem xét một chút. 

Buffett bắt đầu đâu tư khi mới 10 tuổi. Vào thời điểm 30 tuổi, ông có giá trị tài 
sản ròng là † triệu đô la, hay 9.3 triệu đô la đã điều chỉnh theo lạm phát. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông là một người bình thường hơn, dành tuổi thiếu niên 
và những năm 20 để khám phá thế giới và tìm kiếm niềm đam mê của mình, 
và đến năm 30 tuổi, giá trị tài sản ròng là 25.000 đô la? 


Và giả sử ông vẫn tiếp tục kiếm được khoản lợi nhuận đầu tư hàng năm bất 
tường mà ông có thể tạo ra (22% hàng năm), nhưng bỏ đầu tư và nghỉ hưu 
ở tuổi 60 để chơi gôn và dành thời gian cho các cháu của mình. 

ớc tính sơ bộ về giá trị tài sản ròng của ông ngày nay là bao nhiều? 

Không phải 84.5 tỷ đô la. 

1.9 triệu đô la. 
hơn 99.9% so với giá trị tài sản ròng thực tế của ông ấy. 

ực tế, tắt cả thành công tài chính của Warren Buffett có thể được gắn liền 
với nền tảng tài chính mà ông đã xây dựng trong những năm dậy thì và tuổi 
ọ mà ông duy tì trong những năm cao tuổi. 


Kỹ năng của ông là đầu tư, nhưng bí quyết của ông ấy là thời gian. 

ó là cách hoạt động của lãi kép. 

Hãy nghĩ về điều này theo cách khác. Buffeit là nhà đầu tư giàu nhất mọi thời 
đại. Nhưng ông không thực sự là người vĩ đại nhất — ít nhất là không khi 
được đo lường bảng lợi nhuận trung bình hàng năm. 


im Simons, người đứng đầu quỹ đầu cơ Renaissance [echnologies, đã kiếm 
được lãi kép ở mức 66% hàng năm kể từ năm 1988. Không ai đến gần kỷ lục 
này. Như chúng ta vừa thấy, Buffett đã tăng khoảng 22% hàng năm, chỉ bảng 
một phần ba. 


Giá tị tài sản ròng của 5imons, như tôi biết là 21 tỷ đô la. Ông ấy - và tôi biết 
điều này nghe có vẻ nực cười thế nào nếu xét theo những con số mà chúng ta 
đang giải quyết - ít hơn 75% so với Buffett. 

Tại sao lại có sự khác biệt, nếu Simons là một nhà đầu tư tốt hơn? Bởi vì Simons 
đã không tìm thấy công thức đầu tư của mình cho đến khi 50 tuổi. Ông chỉ có 
ít hơn một nửa số năm so với Buffett. Nếu Siimons kiếm được 66% lợi nhuận 
hàng năm trong khoảng thời gian 70 năm như Buffett thì khối tài sản của ông 
ấy đáng giá — xin hãy nín thở — sáu mươi ba ngàn tỷ tỷ tỷ chín trăm một 
ngàn triệu triệu bảy trăm tám mươi mốt triệu triệu bảy trăm tám mươi tỷ bảy 
trầm bốn mươi tám triệu một trăm sáu mươi nghìn đô la. 

ây là những con số vô lý, không thực tế. Vấn đề là những thay đổi nhỏ trong 
giả định tăng trưởng có thể dẫn đến những con số phi thực tế và vô lý. Vì vậy, 
hế - tại sao kỷ băng hà hình thành, hoặc tại sao Warren Buffett lại giàu có - 
chúng ta thường bỏ qua những động lực chính dẫn đến thành công. 

ôi đã nghe nhiều người nói lần đầu tiên họ nhìn thấy bảng lãi kép (Finstein 
cho là kỳ quan thứ 8) — hoặc một trong những cầu chuyện về việc bạn sẽ có 
hêm bao nhiêu cho việc nghỉ hưu nếu bắt đầu tiết kiệm ở độ tuổi 20 so với độ 
tuổi 30 - đã thay đổi cuộc đời họ. Nhưng nó có lẽ đã không. Những gì nó có 
hể làm đãkhiến họ ngạc nhiên, bởi vì kết quả trực quan có vẻ không đúng. Tư 
duy tuyến tính trực quan hơn nhiều so với tư duy theo cấp số nhân. Nếu tôi yêu 
cầu bạn tính 8+ 8 +8 + 8+ 8+8 +8+ 8 + 8trong đầu, bạn có thể làm 


điều đó trong vài giây (đó là 72). Nếu tôi yêu cầu bạn tính 8 8 x 8 x 8x 8 
x8 x8 x8 x8, đầu của bạn sẽ nổ tung (là 134.217.728). 

IBM đã sản xuất ổ cứng 3.5 megabyte vào những năm 1950. Vào những năm 
1960, mọi thứ đã chuyển sang dung lượng vài chục megabyte. Đến những 
năm 1970, ổ Winchester của IBM có dung lượng 70 megabyfte. Sau đó, các ổ 
đĩa có kích thước nhỏ hơn theo cấp số nhân với nhiều dung lượng hơn. Một PC 
điển hình vào đầu những năm 1990 có dung lượng 200—500 megabyte. 


Và sau đó... Mọi thứ bùng nổ. 

1999 — iMac của Apple đi kèm với một ổ cứng 6 gigabyfte. 

2003 —— 120gigabyte trên Power Mac. 

2006 — 250digabyfe trên iMac mới. 

2011 — ổ cứng 4terabyte đầu tiên. 

2017 — 60terabyte ổ cứng. 

2019 — 100 terabyte ổ cứng. 

Tổng hợp tất cả lại với nhau: Từ năm 1950 đến 1990, chúng ta có 296 
mmegabyfe. Từ năm 1990 đến nay, chúng tôi có 100 triệu megabyte. 

Nếu bạn là một người lạc quan về công nghệ vào những năm 1950, bạn có thể 
dự đoán dung lượng lưu trữ thực tế sẽ lớn hơn 1.000lân. Có thể lớn hơn 10.000 
lần, nếu bạn theo đuổi mức tăng đáng kể trên thị trường chứng khoán với các 
lần cược tích cực. Ítai có thể nói “lớn hơn 30 triệu lần trong cuộc đời của tôi”. 
Nhưng đó là những gì đã xảy ra. 


án chất của lãi kép khiến ngay cả những người thông minh nhất trong chúng 
a cũng bỏ qua sức mạnh của nó. Năm 2004, Bill 6ates đã chỉ trích mail mới, 
hỏi tại sao mọi người lại cần 168 dung lượng lưu trữ. Tác giả Steven Levy đã 
viết, “Mặc dù tiền của anh ấy gắn với các công nghệ tiên tiến, tâm lý của anh 
ấy vẫn bị neo trong mô hình lưu trữ cũ là một thứ hàng hóa cần được bảo tôn”. 
ạn không bao giờ quen với việc mọi thứ có thể phát triển nhanh như thế. 

iều nguy hiểm ở đây là khi không thấy được tiềm năng của lãi kép, chúng ta 
hường bỏ qua nó và tập trung vào giải quyết vấn đề thông qua các phương 
lên khác. Không phải vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều, mà bởi vì chúng ta hiếm 
khi dừng lại để xem xét tiềm năng lãi kép. 


Không có cuốn nào trong số 2.000 cuốn sách viết về thành công của Buffett có 
ưa đề Chàng trai này đã kiên trì đầu tư trong ba phân tư thế kỷ. Nhưng chúng 
a biết đó là chìa khóa dẫn đến phán lớn thành công của ông ấy. Thật khó để 
X0ay sở với toán học đó vì nó không trực quan. 


(ó những cuốn sách về chu kỳ kinh tế, chiến lược giao dịch và đặt cược theo 
lĩnh vực. Nhưng cuốn sách quan trọng và mạnh mẽ nhất có lẽ là Shut Úp And 
Wait (Im đi và chờ đợi). Nó chỉ là một trang với biểu đồ dài hạn về tăng trưởng 
kinh tế. 

Bài học kinh nghiệm thực tế là tính không trực quan của lãi kép có thể là 
nguyên nhân dẫn đến phân lớn các giao dịch đáng thất vọng, chiến lược tối và 
nỗ lực đầu tư thất bại. 


Bạn không thể trách mọi người vì đã dành tất cả nỗ lực của họ — nỗ lực trong 
những gì họ học và những gì họ làm — để cố gắng kiếm được lợi nhuận đầu 
tưcao nhất. Về mặt trực giác, nó có vẻ là cách tốt nhất để làm giàu. 

Nhưng đầu tư tốt không nhất thiết phải kiếm được lợi nhuận cao nhất, bởi vì 
lợi nhuận cao nhất có xu hướng là các lần đặt cược một lần không thể lặp lại. 
Đó là về việc kiếm được lợi nhuận khá tốt mà bạn có thể gản bó và có thể lặp 
lại trong khoảng thời gian dài nhất. Đó là lãi kép thực sự. 

Ngược lại với điều này - kiếm được lợi nhuận khổng lồ không thể giữ được - 
dẫn đến một số câu chuyện bi thảm. Chúng ta sẽ cần chương tiếp theo để nói 
về chúng. 


S&P 500 Total Return 


00000 


3 


KIẾM TIỀN >< GIỮ TIỀN 


Đâu tư tốt không nhất thiết phải luôn đưa ra 
quyết định đúng mà là đừng thường xuyên làm sai 


Có hàng triệu cách để trở nên giàu có và rất nhiều sách viết về nó. 

Nhưng chỉ có một cách để trở nên giàu có thực sự: sự kết hợp giữa tiết kiệm và 
đầu tư. 

Và đó là một chủ đề mà chúng ta không thảo luận đủ. 
Hãy bắt đầu với một câu chuyện ngắn về hai nhà đầu tư, không biết nhau, 
nhưng con đường của họ đã trùng hợp một cách thú vị gần một thế kỷ trước. 
Jesse Livermore là nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất trong thời của ông. 
Sinh năm 1877, ông trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp trước khi hâu 
hết mọi người biết có thể làm được điều đó. Đến năm 30 tuổi, ông có qíá trị tài 
sản tương đương 100 triệu đô la đã điều chỉnh theo lạm phát. 


Năm 1929, Jesse Livermore đã là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất 
trên thế giới. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm đó mở ra cuộc Đại 
suy thoái đã cũng cố di sản của ông trong lịch sử. 


[2Á 
Cái gì xảy ra trong quá khứ 
sẽ tiếp tục lặp lại. Bởi vì thị 
trường được vận hành bởi 
con người và bản tính con 
người thì không bao giờ 
thay đổi. 


Jesse Livermore 


Hơn một phân ba giá trị thị trường chứng khoán đã bị xóa sổ trong một tuần 
tháng 10 năm 1929 mà những ngày sau đó được đặt tên là Thứ Hai Ðen, Thứ 
Ba Đen và Thứ Năm Đen. 

Vợ của Livermore, Dorothy, lo sợ điều tối tệ nhất khi chồng trở về nhà vào ngày 
29 tháng 10. (ác báo cáo về các nhà đầu cơ Phố Wall tự tử đang lan rộng khắp 
New York. Cô và các con chào đón Jesse ở cửa trong nước mắt, trong khi mẹ 
cô quá đau khổ nên trốn trong phòng khác, la hét. 

Jesse, theo nhà viết tiểu sử Tom Rubython, đã bối rối trong giây lát trước khi 
nhận ra điều gì đang xảy ra. 

Sau đó, ông báo tin cho gia đình: Trong một phút chói sáng của thiên tài và 
may mắn,ông đã đánh bại thịtrường,ông tín cổ phiếu sẽ giảm giá (bán khống: 
vay cổ phiếu bán giá cao, mua lại giá thấp để trả). 


“Ý anh là chúng ta không bị hủy hoại?” Dorothy hỏi. 

Jesse nói: “Không em yêu, anh vừa có một ngày giao dịch tốt nhất từ trước đến 
nay — chúng ta giàu có một cách kỳ diệu và có thể làm bất cứ điều gì mình 
híc.” 

orothy chạy đến chỗ mẹ và bảo bà hãy im lặng. 

rong một ngày, Jesse Livermore đã kiếm được số tiền tương đương hơn 3 tỷ 
đô la. 

rong tháng thuộc loại tôi tệ nhất lịch sử thị trường chứng khoán, ông đã trở 
hành một trong những người giàu nhất thế giới. 


Khi gia đình Livermore ăn mừng thành công ngoài sứctưởng tượng, một người 
đàn ông khác đã lang thang trên đường phố New Yotk trong tuyệt vọng. 
Araham Germansky là một nhà phát triển bất động sản triệu phú, người đã 
kiếm được nhiều tiền trong những năm 1920 ẩm ï. Khi nền kinh tế bùng nổ, 
ông đã làm điều mà hầu như những người New York thành công khác đã làm 
vào cuối những năm 1920: đặt cược rất nhiều vào thị trường chứng khoán đang 
Tăng mạnh. 

Vào ngày 26 tháng 10 năm 1929, New York Times đã đăng một bài báo trong 
đó có hai đoạn miều tả một kết thúc bi thảm: 

Bernard H. Sandler, luật sư của 225 Broadway, đã được bà Abraham 
Germansky ở Mount Vernon yêu cầu vào sáng hôm qua để giúp tìm chồng bà, 


mấttích kểtừ Sáng Thứ Năm. 6ermansky, 50 tuổi và là nhà điều hành bất động 
sản ở phía đông, được Sandler cho là đã đầu tư rất nhiều vào cổ phiếu. 
Sandler cho biết ông được bà Germansky cho biết một người bạn đã nhìn thấy 
chồng bà vào cuối ngày thứ Năm trên Phố Wall gần sàn giao dịch chứng khoán. 
Theongười cung cấp thông tin,chồng bà đã xé một dải băng thành từng mảnh 
và ném rải rác trên vỉa hè khi đi về phía Broadway. 


Và đó, theo như chúng ta biết, là sự kết thúc của Abraham Germansky. 


Ủ đây chúng ta (ó một sự tương phản. 

Vụ sụp đổ xảy ra vào tháng 10 năm 1929 đã khiến Jesse Livermore trở thành 
một trong những người giàu nhất thế giới. Nó đã hủy hoại Abraham 
(ermansky, có lẽ đã lấy đi mạng sống của ông. 

Nhưng bốn năm trôi qua nhanh chóng. 

Sau năm 1929, Livermore, tràn đầy tự tin, đã đặt cược ngày càng lớn. Với số 
nợ ngày càng tăng, và cuối cùng mất tất cả trên thị trường chứng khoán. 

Tan vỡvà xấu hổ, ông biến mất hai ngày vào năm 1933. Vợ ông lên đường tìm 
ông. “Jesse L. Livermore, nhà đầu tư thị trường chứng khoán, ở 1100 Park 
Avenue đã mất tích và không thấy kể từ 3 giờ chiều ngày hôm qua,“ New York 
Times viết vào năm 1933. 

Ông ấy đã trở lại, nhưng con đường đã được định sản. Livermore cuối cùng đã 
tự kết liễu mạng sống của mình. 

Thời điểm diễn ra khác nhau, nhưng Germansky và Livermore có chung một 
đặc điểm: (ả hai đều rất giỏi trong việc kiếm tiền và đều tệ trong việc giữ tiền. 
Ngay cả khi 'giàu cớ không phải là từ bạn có thể áp dụng cho bản thân, thì 
những bài học từ quan sát đó vẫn áp dụng cho tất cả mọi người, ở mọi mức 
thu nhập. 

Kiếm được tiền là một chuyện. 

Giữ nó là chuyện khác. 


Nếu tôi phải tóm tắt thành tông tiền bạc trong một từ thì đó sẽ là sống sót. 


Warrant Buffet: Nguyên tắc đầu tiên là không để mất tiền; Nguyên tắc thứ hai 
là đừng quên nguyên tắc thứ nhất. 

Như đúng ta sẽ thấy trong chương 6, 40% công ty niêm yết trên thị trường 
chứng khoán đã mất giá trị theo thời gian. 

Chủ nghĩa tư bản thật khó. Nhưng một phản lý do khiến điều này xảy ra là vì 
kiếm tiển và giữ tiền là hai kỹ năng khác nhau. 

Kiếm tiền đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro, lạc quan và làm khác số đông. 

Nhưng giữ tiền thì ngược lại. Nó đòi hỏi sự khiêm tốn, và sợ nhímg gì bạn đang 
có sẽ bị lấy đi nhanh chóng. Nó đòi hỏi sự tiết kiệm và chấp nhận ít nhất một 
số những gì bạn có là do may mắn, vì vậy thành công trong quá khứ không thể 
dựa vào để lặp lại vô thời hạn. 

Michael Moritz, tỷ phú đứng đầu Sequoia Capital, được Charlie Rose hỏi tại sao 
Sequoïa lại thành công như vậy. Morit đề cập đến thời gian, lưu ý một số công 
tyVC (Venture capital— đầu tư mạo hiểm) thành công trong 5 hoặc 10 năm, 
nhưng Sequoia đã thịnh vượng trong 4 thập kỷ. Rose hỏi tại sa: 

Moritz: Tôi nghĩ chúng tôi luôn sợ hãi về việc phải rời bỏ công việc. 

Rose: Thật không? Nó là do sợ hãi? Chỉ có kẻ hoang tưởng sống sót? 

Moritz: (ó rất nhiều sự thật. .. Chúng tôi cho ngày mai sẽ không giống như 
ngày hôm qua. Chúng tôi không đủ khả năng để nghỉ ngơi trên vòng nguyệt 
quế. Chúng tôi không thể tự mãn. Chúng tôi không thể cho thành công của 
ngày hôm qua chuyển thành vận may của ngày mai. 


Ủ đây một lần nữa, lại là 'sống sót. 


Không phải “sự phát triển' hay 'bộ nãơ' hay “sự hiểu biết sâu sắc. Khả năng 
bám trụ lầu, không bị xóa sổ hay bó tay chính là điều tạo nên sự khác biệt lớn 
nhất. Đây phải là nền tảng trong chiến lược của bạn, cho dù đó là đầu tư hay 
sự nghiệp hay một công việc kinh doanh bạn sở hữu. 

Có hai lý do tại sao tâm lý sinh tồn lại rất quan trọng với tiển bạc. 


Một điều hiển nhiên là rất ít thành tựu lớn đến mức đáng để bạn phải xóa bỏ 
bản thân. 

(ái khác, như ta đã thấy trong chương 4, là sự không trực quan của lãi kép. 
Lãi kép chỉ hoạt động nếu bạn có thể tăng trưởng tài sản trong nhiều năm và 
hơn nữa. Giống như trồng cây sồi: Một năm phát triển sẽ không bao giờ cho 
thấy nhiều tiến bộ, 10 năm có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa và 50 năm có 
thể tạo ra một điều gì đó hoàn toàn phi thường. 


ưng để có được và duy tì sự phát triển phi thường đó đòi hỏi phải tồn tại 
ta tất cả những thăng trám không thể đoán trước mà mọi người chắc chắn 
hải trải qua theo thời gian. 


N 


uận đầu tư của mình: làm thế nào ông tìm thấy những công ty tốt nhất, cổ 
iếu rẻ nhất, những nhà quản lý giỏi nhất. Khó đấy. Ít khó hơn nhưng không 
kém phân quan trọng là chỉ ra những gì ông ấy đã không làm. 


q 
p 
Chúng ta có thể dành nhiều năm để cố gắng tìm ra cách Buffett đạt được lợi 
nÌ 
p 


ng không bị nợ nẩn chồng chất. 


ng đã không hoảng sợ và bán cổ phiếu trong suốt 14 cuộc suy thoái mà ông 
đã trải qua. 


Ông không làm mất uy tín kinh doanh của mình. 


Ông không gắn mình vào một chiến lược, một thế giới quan hay một xuhướng 
đang trôi qua. 
Ông không tiêu xài hoang phí, nghỉ việc hay nghỉ hưu. 


Ngôi nhà giản dị và chiếc xe “cà tàng của Warrant Buffet 


Ông đã sống sót. Sự sống còn cho ông tuổi thọ. Và tuổi thọ - đầu tư liên tục từ 
10 tuổi đến ít nhất 89 tuổi - là điều đã làm nên điều kỳ diệu từ lãi kép. Đó là 
điều quan trọng nhất khi mô tả thành công của ông. 


Để cho bạn hiểu ý tôi, bạn phải nghe câu chuyện về Rick Guerin. 


Bạn có thể đã nghe nói về bộ đôi đầu tư Warren Buffett và Charlie Munger. 
Nhưng 40 năm trước có một thành viên thứ ba của nhóm, Rick Guerin. 
Warren, Charlie và Rick đã cùng nhau đầu tư và cùng nhau phỏng vấn các nhà 
quản lý doanh nghiệp. Sau đó, Rick biến mất, ít nhất là liên quan đến thành 
công của Buffett và Munger. Nhà đầu tư Mohnish Pabrai từng hỏi Buffett 
chuyện gì đã xảy ra với Rick. Mohnish nhớ lại: 
{Warren nói] “Charlie và tôi luôn biết chúng tôi sẽ trở nên vô cùng giàu 
có. Chúng tôi không vội trở nên giàu có; chúng tôi biết nó sẽ xảy ra. Rick 
cũng thông minh như chúng tôi, nhưng anh ấy rất vội vàng”. 
Điều đã xảy ra là trong thời kỳ suy thoái 1973-1974, Rick vay ký quỹ (vay để 
mua cổ phiếu). Và thị trường chứng khoán đã giảm gần 70% trong hai năm 
đó, vì vậy ông ấy đã nhận được các cuộc gọi ký quỹ. Ông ấy đã bán cổ phiếu 
Berkshire của mình cho Warren —— Warren thực sự đã nói “Tôi đã mua cổ 
phiếu Berkshire của Rick” - với giá dưới 40 đô la một cổ phiếu. Rick buộc phải 
bán vì ông vay quá nhiều. 
Charlie, Warren và Rick đều có kỹ năng kiếm tiền như nhau. Nhưng Warren và 
(harlie đã có thêm kỹ năng để giữ tiền mà theo thời gian, là kỹ năng quan 
trọng nhất. 


Buffet, Charlie Munger (phó tướng của Buffet) và Bill Gate 


Nassim Taleb nói: “Có một lợi thế và sống sót là hai điều khác nhau nhưng cái 
thứ nhất đòi hỏi cái thứ hai. Bạn cần tránh đổ vỡ. Bằng mọi giá.” 

Ấpdụng tư duy sinh tồn vào thế giới thực giúp bạn đánh giá cao ba điều. 

1. Hơn cả việc tôi muốn thu được nhiều lợi nhuận, tôi muốn không bị phá 
vỡ về mặt tài chính. Và nếu tôi không thể bị phá vỡ, tôi thực sự nghĩ sẽ 
nhận được lợi nhuận lớn nhất, bởi vì tôi sẽ có thể gắn bó đủ lâu để lãi kép 
sinh lợi. 

Không ai muốn giữ tiền mặt trong một thị trường tăng giá. Họ muốn sở hữu 
những tài sản tăng giá nhiều. Bạn cảm thấy quá thận trọng khi nắm giữ tiền 


mặt trong một thị trường tăng giá, bởi vì bạn nhận thức sâu sắc về mức lợi 
nhuận mà bạn đang bỏ qua khi không sở hữu những thứ tốt. Giả sử tiền mặt 
kiếm được 1% và cổ phiếu thu về 10% một năm. Khoảng cách 9% đó sẽ gặm 
nhấm bạn mỗi ngày. 

Nhưng nếu số tiền mặt đó ngăn bạn phải bán cổ phiếu của mình trong một thị 
trường giá xuống, thì lợi nhuận thực tế bạn kiếm được từ khoản tiền mặt đó 
không phải là 1% một năm — nó có thể là bội số của con số đó, bởi vì ngăn 
chặn một đợt bán cổ phiếu liều lĩnh, không đúng thời điểm có thể làm được 
nhiều việc hơn cho lợi nhuận cả đời của bạn hơn là nằm trong số chỉ vài hàng 
chục người chiến thắng lớn. 

Lãi kép không dựa vào việc kiếm được lợi nhuận lớn. Chỉ những lợi nhuận tốt 
được duy trì không gián đoạn trong thời gian dài nhất — đặc biệt là trong 
thời kỳ hỗn loạn và tàn phá — sẽ luôn chiến thắng. 


*{ãi kép chính là công thức làm giàu 

2. Lập kế hoạch là quan trọng, nhưng phần quan trọng nhất của mọi kế 
hoạch là dự phòng rủi ro. 

(âu nói là gì? Bạn lên kế hoạch, Chúa cười. Lập kế hoạch tài chính và đầu tư là 
rất quan trọng, bởi vì chúng cho bạn biết liệu các hành động hiện tại của bạn 
có nằm trong phạm vi hợp lý hay không. Nhưng rất ít kế hoạch tồn tại được 
trong cuộc chạm trán đầu tiên với thế giới thực. Nếu bạn dự đoán thu nhập, tỷ 
lệ tiết kiệm và lợi nhuận thị trường trong 20 năm tới, hãy nghĩ về tất cả những 
sự kiện lớn đã xảy ra trong 20 năm qua mà không ai có thể lường trước được: 


ngày 11 tháng 9, một vụ bùng nổ giá nhà và phá sản đã khiến gần 10 triệu 
người Mỹ mất nhà, một cuộc khủng hoảng tài chính khiến gán 9 triệu người 
mất việc làm, đà giảm kỷ lục trên thị trường chứng khoán diễn ra sau đó và 
một loại coronavirus làm rung chuyển thế giới khi tôi viết chương này. 

Một kế hoạch chỉ hữu ích nếu nó có thể tồn tại trong thực tế. Và một tương lai 
đầy ẩn số là hiện thực của mọi người. 

Một kế hoạch tốt bao trùm và dành chỗ cho sai sót. Nếu có đủ chỗ cho sai sót 
trong tỷ lệ tiết kiệm của bạn và bạn có thể nói, “5 thật tuyệt nếu thị trường 
đem lại 8% một năm trong 30 năm tới, nhưng nếu nó chỉ tăng 4% một năm 
ì tôi vẫn ổn.” Kế hoạch của bạn càng trở nên có giá trị. 


Sẽ 
= 


Nhiều lân cược thất bại không phải vì sai lâm, mà vì chúng chủ yếu đúng trong 
một tình huống đòi hỏi mọi thứ phải chính xác. Phòng khi sai - thường được 
gøï là biên độ an toàn - là một trong những phần bị đánh giá thấp nhất trong 
lĩnh vực tài chính. Nó có nhiều dạng: Ngân sách tiết kiệm, tư duy linh hoạt và 
thời gian biểu linh hoạt — bất cứ thứ gì cho phép bạn sống hạnh phúc với 
một loạt kết quả. 


Nó khác với bảo thủ. Bảo thủ là tránh một mức độ rửi ro nhất định. Biên độ an 
toàn nâng cao khả năng thành công ở một mức độ rửi ro nhất định bằng cách 
†ăng cơ hội sống sót của bạn. Điều kỳ diệu của nó là biên độ an toàn của bạn 
càng (a0, rủi ro của bạn càng nhỏ để có một kết quả thuận lợi. (Đây cũng là 
một tiêu chí quan trọng khi mua cổ phiếu của Buffet) 


3. Một tính cách thiếu mạnh mẽ, lạc quan thái quá, sẽ ngăn cản bạn đến 
với tương lai - yếu tố quan trọng. 

Lạc quan thường được định nghĩa là niềm tin mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng 
điều đó không đầy đủ. Lạc quan hợp lý là niềm tin tỷ lệ cược có lợi cho bạn và 
heo thời gian, mọi thứ sẽ cân băng để có kết quả tốt ngay cả khi những gì xảy 
ra ở giữa là đây khốn khổ. Và trên thực tế, bạn biết nó sẽ chứa đây đau khổ. 
ạn có thể lạc quan quỹ đạo tăng trưởng dài hạn là đi lên và đúng hướng, 
nhưng cũng chắc chắn con đường từ bây giờ đến lúc đó đầy bom mìn và sẽ 
uôn như vậy. Hai điều đó không loại trừ lẫn nhau. 

Ý tưởng một cái gì đó có thể đạt được về lâu dài trong khi trở thành một cái hố 
rong ngắn hạn là không trực quan, nhưng đó là cách thức hoạt động của rất 
nhiều thứ trong cuộc sống. Ở độ tuổi 20, người bình thường có thể mấtkhoảng 
một nửa số kết nối thần kinh mà họ có trong não khi hai tuổi, do các đường 
dẫn thần kinh không hiệu quả và dư thừa bị xóa bỏ. Tuy nhiên, những đứa trẻ 
20 tuổi thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ hai tuổi. Phá hủy để tiến 
bộ không chỉ cần thiết mà còn là một cách hiệu quả để loại bỏ dư thừa. 


Hãy tưởng tượng nếu bạn là cha mẹ và có thể nhìn thấy bên trong não của con 
bạn. Mỗi buổi sáng, bạn nhận thấy ít kết nối thần kinh hơn trong đầu con bạn. 
Bạn sẽ hoảng sợi Bạn sẽ nói, “Điều này không thể được, có sự mất mát và tàn 
phá ở đây. Chúng ta cần can thiệp. (húng ta tần gặp bác sĩ” Nhưng bạn không. 
Những gì bạn đang chứng kiến là con đường tiến bộ bình thường. 


Nền kinh tế, thị trường và sự nghiệp thường đi theo một con đường tương tự 
(zigzag) - tăng trưởng xen lẫn thua lỗ. 

Đây là cách nền kinh tế Hoa Kỳ hoạt động trong 170 năm qua: 

Nhưng bạn có biết điều gì đã xảy ra trong thời kỳ này? Chúng ta bắt đầu... 

1. triệu người Mỹ đã chết trong khi chiến đấu chín cuộc chiến tranh lớn. 
Khoảng 99.9% tất cả các công ty được thành lập đã ngừng hoạt động. 

Bốn tổng thống Mỹ bị ám sát. 

675.000 người Mỹ đã chết trong một năm vì đại dịch cúm. 

30 thảm họa thiên nhiên riêng biệt đã giết chết ít nhất 400 người Mỹ. 

33 cuộc suy thoái kéo dài tổng cộng 48 năm. 

Thị trường chứng khoán đã giảm hơn 10% so với mức đỉnh gần nhất không 
dưới 102 lần. 

Cổ phiếu mất một phần ba giá trị ít nhất 12 lần. 

Lạm phát hàng năm vượt quá 7% trong 20 năm riêng biệt. 

Theo Google, cụm từ 'bi quan kinh tế” đã xuất hiện trên báo ít nhất 29.000 lần. 
Mức sống của chúng ta đã tăng gấp 20 lần trong 170 năm, nhưng hấu như 
không ngày nào trôi qua mà thiếu lý do hữu hình cho sự bi quan. 

Khó có thể duy trì một tư duy lạc quan nhưng không thái quá, bởi vì nhìn mọi 
thứ là đen hay trắng sẽ tốn ít công sức hơn là chấp nhận sự đan xen. Nhưng 


bạn cần sống sót trong ngản hạn để giữ cho bạn sống đủ lâu để khai thác sự 
lạc quan trong dài hạn. 
Jesse Livermore đã tìm ra điều này một cách khó khăn. 
Ông ấy liên kết thời gian tốt với kết thúc của thời gian tối tệ. Giàu có khiến ông 
tựtin thái quá là điều không thể tránh khỏi, và ông là kẻ bất khả chiến bại. Sau 
khi mất gần như tất cả mọi thứ, ông ấy đã nói: 
Đôi khi tôi nghĩ không có mức giá nào quá cao với một nhà đầu cơ phải 
trả để biết điều đó sẽ giúp anh ta không bị u đầu. Rất nhiều bài học từ 
những người xuất sắc có thể bắt nguồn trực tiếp từ cái đầu sưng tấy. 
“Đó là một căn bệnh đắt tiền,“ ông nói, “với mọi người ở mọi nơi.” 
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một cách khác để trưởng thành khi đối mặt với 
nghịch cảnh có thể khó khăn đến mức nào. 


Đ 


CUỐI CÙNG. BẠN VẬN THẮNG 


Bạn có thể sai nữa số lần nhưng vẫn thắng 


“Tôi đã bỏ qua thứ này trong 30 năm. Tôi nghĩ một phép toán đơn giản 
à, một số dự án hoạt động và một số thì không. Không có 
vào một trong hai. Chỉ cần tiếp tục.” 


ý do gì để tin 


—rad Pitt nhận Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh 
Heinz Berggruen chạy trốn khỏi Đức Quốc xã vào năm 1936. Ông 


định cưở Mỹ, 
nơi ông học văn chương tại ÚC Berkeley. 


rong hầu hết các tài khoản, ông ấy không có gì đặc biệt khi còn trẻ. Nhưng 


đến những năm 1990, Berggruen là một trong những nhà kin| 


doanh nghệ 
huật thành công nhất mọi thời. 


Năm 2000, Berggruen đã bán một phân bộ sưu tập đồ sộ của Picasso, Braque, 
Klee và Matisse cho chính phủ Đức với giá hơn 100 triệu euro. Đó là một món 
ời đến mức người Đức thực sự coi đó là một khoản quyên góp. Giá trị thị 
rường của bộ sưu tập là hơn 1 tỷ đô la. 


Một người có thể thu thập số lượng lớn các kiệt tác là một điều đáng kinh ngạc. 
Nghệ thuật thì khó đo lường. Làm sao ai có thể lường trước được, thuở sơ khai, 
hứ qì đã trở thành tác phẩm được săn lùng nhiều nhất của thế kỷ? 


ạn có thể nói 'kỹ năng”. 


ạn có thể nói may mắn. 

(ông ty đầu tư Horizon Research có lời giải thích thứ ba. Và nó rất phù hợp với 
các nhà đầu tư. 

“Những nhà đầu tư lớn đã mua một lượng lớn tác phẩm nghệ thuật," công ty 
viết. “Một tập hợp con của các bộ sưu tập hóa ra là những khoản đầu tư tuyệt 


vời và đúng được giữ trong một khoảng thời gian đủ dài để cho phép danh 
mục đầu tư sinh lợi. Đó là tất cả những gì xảy ra”. 

(ác đại lý nghệ thuật lớn hoạt động giống như quỹ chỉ số. Họ đã mua mọi thứ 
có thể. Và họ mua nó theo danh mục đầu tư, không phải từng phần mà họ 
thích. Sau đó, họ ngồi và chờ đợi. 

Đó là tất cả những gì xảy ra. 

(ó lẽ 99% tác phẩm mà một người như Berggruen có được trong đời hóa ra 
không có giá trị gì. Nhưng điều đó không đặc biệt quan trọng nếu 1% còn lại 
hóa ra là tác phẩm của một người như Picasso. Berggruen có thể sai hầu hết 
thời gian và cuối cùng văn đúng một cách ngoạn mục. 

Rất nhiều thứ trong kinh doanh và đầu tư hoạt động theo cách này. Sự kiện 
cuối — những đầu xa nhất của sự phân bổ kết quả — có ảnh hưởng to lớn 
đến tài chính, nơi một số lượng nhỏ các sự kiện có thể chiếm phần lớn kết quả. 
Điều đó có thể khó giải quyết, ngay cả khi bạn hiểu toán học. Một nhà đầu tư 
có thể sai một nửa số lần mà vẫn kiếm được tiền. Nó có nghĩa là chúng ta đánh 
giá thấp mức độ bình thường của nhiều thứ thất bại. Điều này khiến chúng ta 
phản ứng thái quá. 

Steamboat Willie đã đưa Walt Disney lên bản đồ với tư cách là một nhà 
làm phim hoạt hình. Thành công trong kinh doanh là một câu chuyện 
khác. Hãng phim đầu tiên của Disney bị phá sản. Các bộ phim của ông ấy 
được sản xuất quá tốn kém và được tài trợ với mức kinh phí quá cao. Đến 


giữa những năm 1930, Disney đã sản xuất hơn 400 phim hoạt hình. Hầu 
hết chúng đều ngắn, hầu hết đều được người xem yêu thích, nhưng hầu 
hết đều thất bại (kinh phí sản xuất quá ca). 

Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã thay đổi mọi thứ. 


8 triệu đồ la công ty kiếm được trong sáu tháng đầu năm 1938 là một khoản 
lớn hơn bất cứ thứ gì (ông ty kiếm được trước đó. Nó đã biến đổi Disney 
Studios. Tất cả các khoản nợ của công ty đã được trả hết. Những nhân viên chủ 
chốt nhận được thưởng. (ông ty đã mua một studio hiện đại mới ở Burbank, 
nơi vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Một giải 0scar đã biến Walt từ nổi tiếng 
thành huyền thoại. Đến năm 1938, ông đã sản xuất hàng trăm giờ phim. 
Nhưng về mặt kinh doanh, 83 phút của Bạch Tuyết mới là điều quan trọng. 


Bất cứ điều qì to lớn, sinh lợi, nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng đều là kết quả của 
một sự kiện cuối — một sự kiện chỉ một trong hàng nghìn hoặc hàng triệu. 
Và hầu hết sự chú ý của chúng ta đổ dồn vào những thứ to lớn, có lợi nhuận, 


nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng. Khi hầu hết những gì chúng ta chú ý đến là kết 
quả cuối cùng, thật dễ dàng để đánh giá thấp độ hiếm và mạnh của chúng. 
Một số ngành công nghiệp đi theo hướng này. Đầu tư mạo hiểm. Nếu một VC 
thực hiện 50 khoản đầu tư, họ có thể mong đợi một nửa trong số đó thất bại, 
10 khoản làm ăn khá tốt và một hoặc hai khoản đầu tư là bonanza (vận đỏ) 
dẫn đến 100% lợi nhuận của quỹ. (ông ty đầu tư Correlation Ventures từng 
thu thập các con số. Trong số hơn 21.000khoản đầu tư mạo hiểm từnăm 2004 
đến năm 2014: 

65% bị mất tiền. 

2.5% các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận 10x — 20x. 

1% tạo ra lợi nhuận gấp hơn 20 lần. 

0.5% — khoảng 100 công ty trong số 21.000 — kiếm được gấp 50 lần hoặc 
hơn. Phần lớn lợi nhuận của ngành đến từ đây. 

Bạn có thể nghĩ đây là điều khiến đầu tư mạo hiểm trở nên rủi ro. Và tất cả mọi 
người đầu tư vào VC đều biết nó rất rủi ro. Hầu hết các công ty khởi nghiệp đều 
thất bại và thế giới chỉ đủ tử tế để cho phép một vài thành công lớn. 


Nếu bạn muốn lợi nhuận an toàn hơn, có thể dự đoán được và ổn định hơn, 
bạn đầu tư vào các công ty đại chúng lớn. 

Hãy nhớ, kết quả cuối cùng mới quan trọng. 

Sự phân bổ thành công giữa các cổ phiếu đại chúng lớn theo thời gian không 
khác nhiều so với đầu tư mạo hiểm. 


Hầu hết các công ty đại chúng đều là những kẻ thất bại, một số ít hoạt động 
tốt, và một số ít trở thành những người chiến thắng phi thường, chiếm phân 
lớn lợi nhuận của thị trường chứng khoán. 

JP Morgan Asset Management đã từng công bố tỷ lệ lợi nhuận của Chỉ số 
Russell 3000 — một tập hợp các công ty đại chúng lớn, rộng khắp — kể từ 
năm 1980. 

40% các cổ phiếu trong rổ Russell 3000 đã mát ít nhất 70% giá trị và không 
bao giờ phục hồi trong khoảng thời gian này. 

ất cả lợi nhuận của chỉ số đến từ 7% các công ty thành phần hoạt động tốt. 
ó là loại điều bạn mong đợi từ đầu tư mạo hiểm. Nhưng đó là những gì đã 
xảy ra bên trong một chỉ số đa dạng. 

Sự thất bại của hầu hết các công ty đại chúng không phụ thuộc vào ngành. 
Hơn một nửa số công ty công nghệ và viễn thông mất phần lớn giá trị và không 
bao giờ phục hồi được. Ngay cả trong số các ngành tiện ích công cộng, tỷ lệ là 
hơn 1/10: 

iều thú vị ở đây là bạn phải đạt được một mức độ thành công nhất định để 
rở thành công ty đại chúng và thành viên của Russell 3000. Đây là những tập 
đoàn, không phải những công ty khởi nghiệp. Thậm chí, hầu hết đều có thâm 
niên không phải bảng năm mà là thế hệ. 


Percentage of companies experiencing 
"catastrophic loss," 1980-2014 


SH uy 
43% 42% 
35% 34% 
Ỉ Ỉ 
Ũ 
sê? 
về sẽ 


S 
Fà «° về ` 
sế vế đ § 
š” sẽ sẻ : š 
= ký LẺ 3 đ ZÍ ° về kể ve 
ø 
Kế cà 


lấy ví dụ về một trong những công ty này: (arolco, một cựu thành viên của Chỉ 
số Russell 3000. 

Nó đã sản xuất một số bộ phim bom tấn trong những năm 1980 và 1990, bao 
gồm ba bộ phim Rambo đầu tiên, Ierminator 2 (Kẻ hủy diệt), Basic Instinct 
(Bản năng gốc) và [otal Recall (Truy tìm kí ức). 

(arolco ra mắt công chúng vào 1987. Đây là một thành công vang dội. Nó đã 
đạt doanh thu nửa tỷ đô la vào năm 1991, đạt mức vốn hóa thị trường 400 
triệu đô la - một khoản tiền lớn vào thời điểm đó, đặc biệt với mộtxưởng phim. 
Và sau đó nó không thành công. 

(ác bộ phim bom tấn dừng lại, một số dự án kinh phí lớn thất bại, và đến giữa 
những năm 1990, (arolco đã đi vào lịch sử. Nó bị phá sản vào năm 1996. (ổ 
phiếu về 0. Một sự mất mát thê thảm. (âu chuyện của Carolco đáng quan tâm 
vì nó phổ biến. 


ây là phản quan trọng nhất của câu chuyện: Russell 3000 đã tăng hơn 73 lần 
kể từ năm 1980. Đó là một tỷ lệ ngoạn mục. Đó là thành công. 
„ mươi HH trăm các công ty trong chỉ số NGIỆY ” đất bại. NhHg _ hoạt 


ergrUe, nhưng với Miữosoft và Walmart thay vì Paso Và Matisse. 

Không chỉ một số công ty chiếm phần lớn lợi nhuận của thị trường, mà bên 
ng những công ty đó cũng có những sản phẩm chiếm phán lớn lợi nhuận. 
Vào năm 2018, Amazon đã thúc đầy 6% lợi nhuận của S&P 500. Và sự tăng 
tưởng của Amazon gán như hoàn toàn nhờ vào Prime và Amazon Web 
Services, bản thân chúng là những sản phẩm nổi tiếp nhau trong một công ty 
đã thử nghiệm với hàng trăm sản phẩm, từFire Phone đến các đại lý du lịch. 


Apple chiếm gần 7% lợi nhuận của chỉ số năm 2018. Và có được bởi iPhone. 
Vàaï đang làm việc tại các công ty này? Tỷ lệ chấp nhận tuyển dụng của 60ogle 
là 0.2%, Facebook là 0.1%, Apple là khoảng 2%. Vì vậy, những người làm việc 
rong các dự án thúc đẩy lợi nhuận đều có sự nghiệp riêng. 

Ý tưởng một vài thứ chiếm hầu hết kết quả không chỉ đúng với các công ty 
rong danh mục đầu tư của bạn. Đó cũng là một phản quan trọng trong hành 
vi của chính bạn với tư cách là một nhà đầu tư. 

inh nghĩa của Napoléon về một thiên tài quân sự, “Người có thể làm điều 
bình thường khi tất cả những người xung quanh anh ta đang phát điên”. 


âu tư cũng vậy. 


Hầu hết các lời khuyên tài chính là về ngày hôm nay. Bạn nên làm gì ngay bây 
giờ, và những cổ phiếu nào có vẻ đáng mua hôm nay? 

Nhưng hâu hết thời gian ngày hôm nay không phải là điều quan trọng. Irong 
suốt cuộc đời của bạn với tư cách là một nhà đầu tư, những quyết định bạn 
đưa ra hôm nay hoặc ngày mai hoặc tuần sau sẽ không quantrọng bảng những 
gì bạn làm trong một số ngày — có thể là 1% thời gian hoặc ít hơn — khi 
mọi người xung quanh bạn đang phát điên. 

Hãy xem Xét điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiết kiệm được 1 đô la mỗi tháng từ năm 
1900 đến năm 2019. 

Bạn có thể đầu tư 1 đô la đó vào thị trường chứng khoán Mỹ hàng tháng, dù 
trời mưa hay nắng. Không có vấn đề gì nếu các nhà kinh tế đang la hét về một 
cuộc suy thoái sắp xảy ra hoặc thị trường con gấu mới (giảm). Bạn chỉ cần tiếp 
tục đầu tư. Chúng ta sẽ gọi nhà đầu tư này là Sue. 

Nhưng có lễ đầu tư trong thời kỳ suy thoái kinh tế là quá đáng sợ. Vì vậy, có lẽ 
bạn đầu tư 1 đồ la của mình vào thị trường chứng khoán khi nền kinh tế không 
suy thoái, bán mọi thứ khi suy thoái và tiết kiệm hàng tháng bằng tiền mặt, và 
đầu tư trở lại thị trường chứng khoán khi suy thoái kết thúc. Chúng ta sẽ gọi 
nhà đầu tư này là Jim. 

Hoặc có lẽ phải mất một vài tháng để suy thoái kinh tế không còn khiến bạn 
sợ hãi, và sau đó phải mất một thời gian để lấy lại sự tự tin trước khi bạn quay 
trổ lại thị trường. Bạn đầu tư $1 vào cổ phiếu khi không có suy thoái, bán sáu 


háng sau khi suy thoái bát đầu và đầu tư trở lại sau sáu tháng khi suy thoái kết 
húc. Chúng ta sẽ gọi bạn là [om. 

a nhà đầu tư này cuối cùng sẽ có bao nhiêu tiền theo thời gian? 

Sue nhận được 435.551 đô la. 

im có 257.386 đô la. 

0m có 234.476 đô la. 

Sue thắng. 

Có 1.428 tháng từ năm 1900 đến 2019. Chỉ hơn 300 trong số đó là thời kỳ suy 
hoái. Vì vậy, bằng cách giữbình tĩnh chỉ 22% thời gian nền kinh tế đang trong 
hoặc gần suy thoái, 5ue cuối cùng kiếm được nhiều tiền hơn gần 3/4so với lim 
hoặc Tom. 

ể đưa ra một ví dụ gần đây hơn: (ách bạn cư xử với tư cách là một nhà đầu 
ứtrong vài tháng cuối năm 2008 và đầu 2009 có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn 
đến lợi nhuận cả đời của bạn so với tất cả những gì bạn đã làm từ năm 2000 
đến 2008. 

(Có một phi công già nói công việc của họ là “hàng giờ đồng hồ của sự buồn 
chán bị chấm dứt bởi những khoảnh khác kinh hoàng tuyệt đối”. Đầu tư cũng 
vậy. Thành công của bạn với tư cách là một nhà đầu tư sẽ được quyết định bởi 
cách bạn phản ứng với những khoảnh khắc kinh hoàng, chứ không phải số 
năm dành cho việc kiểm soát hành trình. 


Một định nghĩa tốt về mộtthiên tài đầu tưlà người có thể làm điều bình thường 
khi tất cả những người xung quanh đang phát điên. 

Khi bạn chấp nhận một số sự kiện thúc đẩy mọi thứ trong kinh doanh, đầu tư 
và tài chính, bạn nhận ra có rất nhiều điều sai sót, đổ vỡ, thất bại và sa sút là 
điều bình thường. 


Nếu bạn là một người chọn cổ phiếu tốt, bạn có thể sẽ đúng một nửa thời gian. 


Nếu bạn là một nhà lãnh đạo kinh doanh giới, có thể một nửa số ý tưởng chiến 
lược và sản phẩm của bạn sẽ hoạt động. 


Nếu bạn là một nhà đầu tư giỏi, 
hấu hết các năm sẽ ổn, và nhiều 
năm sẽ rất tệ. 


Nếu bạn là một nhân viên giỏi, 
bạn sẽ tÌm được công ty phù hợp 
trong lĩnh vực phù hợp sau nhiều 
lần thử và sai. 
Peter Lynch là một trong những 
nhà đầu tư tốt nhất trong thời 
đại của chúng ta. Ông từng nói: 
“Nếu bạn xuất sắc trong lĩnh vực 
kinh doanh này, bạn chỉ cần 
đúng 6 trong số 10 lân”. 


Có những lĩnh vực mà bạn phải hoàn hảo mọi lúc. Lái máy bay chẳng hạn. Và 
có những lĩnh vực mà bạn muốn ít nhất là khá tốt gần như mọi lúc. Giả sử như 
một đầu bếp nhà hàng. 
Đầu tư, kinh doanh và tài chính không giống những lĩnh vực này. 
Một điều tôi đã học được từ cả các nhà đầu tư và doanh nhân là không ai đưa 
ra quyết định tốt mợi lúc. Những người ấn tượng nhất chứa đầy những ý tưởng 
kinh khủng thường được thực hiện. 
Amazon. Thật không bình thường khi nghĩ một buổi ra mắt sản phẩm thất bại 
tại một công ty lớn sẽ là bình thường và tốt đẹp. Theo trực giác, bạn nghĩ (F0 
nên xín lỗi các cổ đông. Nhưng Giám đốc điều hành Jeff Bezos đã nói ngay sau 
sự ra mắt thảm hại của Fire Phone: 
Nếu bạn nghĩ đó là một thất bại lớn, chúng tôi đang nghiên cứu những 
thất bại lớn hơn nhiều. Tôi không đùa. Một số trong đó sẽ làm cho Fire 
Phone trông giống như một đốm sáng nhỏ. 
Việc Amazon mất nhiều tiền với Fire Phone cũng không sao vì sẽ được bù đắp 
bởi một thứ như Amazon Web Services (AWS) kiếm được hàng chục tỷ đô la. 
Giám đốc điều hành Netflix Reed Hastings từng tuyên bố công ty của ông đang 
hủy bỏ một số sản phẩm kinh phí lớn. Ông ấy đã nói: 
Tỷ lệ trúng đích của chúng tôi hiện đang quá cao. Tôi luôn thúc đẩy nhóm 
nội dung. Chúng tôi phải chấp nhận rửi ro nhiều hơn. Bạn phải thử nhiều 
thứ điên rồ hơn, bởi vì chúng ta nên có tỷ lệ hủy bỏ nói chung cao hơn. 


Đây không phải là những ảo tưởng hay thất bại về trách nhiệm. Chúng là một _ Một phân lý do tại sao điều này không trực quan là vì trong hầu hết các lĩnh 
sự thừa nhận thông minh về cách một số sự kiện thúc đẩy thành công. Đối với vực, chúng ta chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh, chứ không phải những tổn 
Ainazon Prime hoặc 0range is The New Black mà bạn biết, chắc chắn bạn sẽ _ thất phátsinh dẫn đến thành công của sản phẩm. 

có một số lỗi. (hris Rod mà tôi thấy trên TV rất vui nhộn, hoàn mỹ. (hris Rock biểu diễn ở 
hàng chục câu lạc bộ nhỏ mỗi năm. Đó là bình thường. Không có diễn viên hài 


Ạ) h Ầ N G E nào đủ thông minh đề biết trước những trò đùa nào sẽ có kết quả tốt. Mọi nghệ 
Đế. sĩ hài lớn đều thử tác phẩm của họ trong các âu lạc bộ nhỏ trước khi sử dụng 


ÍS | Á ở ác địa điểm lớn. Rock từng được hỏi liệu anh có bỏ qua những câu lạc bộ 
Hồi, B cm A nhỏ hay không. Anh ấy đã phản hồi: 


Khi tôi bất đầu một chuyến lưu diễn, nó không giống như tôi bắt đầu ở 
các đấu trường. Trước chuyến lưu diễn cuối cùng này, tôi đã biểu diễn ở 
nơi này tại New Brunswick được gọi là Nhà máy Căng thảng. Tôi đã làm 
khoảng 40 hoặc 50 buổi diễn để săn sàng cho chuyến lưu diễn. 


Một tờ báo đã mô tả những buổi tập tại câu lạc bộ nhỏ. Nó mô tả Rock lướt 
ngón fay cái qua các trang ghi chú và kịch bản. “Tôi sẽ phải cắt một số trò đùa 
này," anh nói giữa tiểu phẩm. Những câu chuyện cười hay mà tôi thấy trên 
Netflix chỉ là một phần trong một vũ trụ gồm hàng trăm lần thử. 

Điều tương tự cũng xảy ra trong đầu tư. Thật dễ dàng để tìm ra giá trị ròng tủa 
Warren Buffett, hoặc lợi nhuận trung bình hàng năm của ông. Hay thậm chí là 
những khoản đầu tư tốt nhất, đáng chú ý nhất của ông ấy. Chúng ở ngay đó, 
và chúng là những gì mọi người nói về. 

Khó hơn rất nhiều để tổng hợp mọi khoản đầu tư mà ông đã thực hiện trong 
sự nghiệp. Không ai nói về những sự lựa chọn ngu ngốc, những doanh nghiệp 
thua lỗ, những vụ mua lại tôi tệ. Nhưng chúng là một phần quan trọng trong 
câu chuyện của Buffett. 

Tại cuộc họp cổ đông Berkshire Hathaway năm 2013, Warren Buifett cho biết 
ông sở hữu 400 đến 500 cổ phiếu trong suốt cuộc đời và kiếm được phần lớn 
tiền từ 10 cổ phiếu trong số đó. Charlie Munger tiếp tục: “Nếu bạn loại bỏ một 
vài khoản đầu tư hàng đầu của Berkshire, thì lợi nhuận dài hạn của nó chỉ ở 
mức trung bình khá”. 
Khi chúng ta đặc biệt chú ý đến thành công của một hình mẫu, chúng ta bỏ 
qua bài học đến từ một phần trăm nhỏ hành động của họ. Điều đó khiến cho 
chúng ta có cảm giác như đang làm sai điều gì đó khi gặp phải những thất bại, 
mất mát. Nhưng chúng ta có thể sai, hoặc chỉ đúng một phân, thường xuyên 


như các bậc thầy. Họ có thể đúng nhưng họ cũng có thể sai thường xuyên như 
bạn (nhưng không bỏ cuộc). 

George 5oros từng nói: “Không quan trọng là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm 
được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và mất bao nhiêu khi bạn sai.” Bạn có thể 
sai một nửa thời gian mà vẫn kiểm được tiền. 


Bong bóng Thị trường chứng 
khoén không tự nhiên xuốt hiện. 
Nó có cơ sở trên †hực tế, nhưng 
†ife tế bị bóp méo do nhộn thức. 
George Soros 


Ả 


(ó 100 tỷ hành tinh trong thiên hà của chúng ta và chỉ một hành tỉnh, theo 
những gì chúng ta biết, có sự sống thông minh. 

Thực tế là bạn đang đọc cuốn sách này, có lẽ chỉ là một trong rất nhiều sách về 
làm giàu mà bạn đã đọc. 

Đó là điều đáng mừng. Tiếp theo, hãy xem tiền có thể khiến bạn hạnh phúc 
hơn thế nào. 


7 
TỰ DO 


Kiểm soát thời gian của bạn là mức cổ tức cao nhất 


Hình thức giàu có cao nhất là khả năng thức dậy mỗi sáng và nói, “Hôm nay 
tôi có thể làm bất cứ điều qì tôi muốn”. 

Mọi người muốn trở nên giàu có hơn để làm cho họ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc 
là một củ đề phức tạp bởi vì mọi người khác nhau. Nhưng nếu có một mẫu số 
chung của hạnh phúc - một nguồn năng lượng chung của niềm vui - thì đó là 
mọi người muốn kiểm soát cuộc sống của mình. 

Khả năng làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn, với người bạn muốn, miễn 
là bạn muốn, là vô giá. Đây là khoản cổ tức cao nhất. 

Angus Campbell là một nhà tâm lý học tại Đại học Michigan. Ra đời vào năm 
1910, nghiên cứu của ông diễn ra trong thời đại mà tâm lý học tập trung quá 
nhiều vào các chứng rối loạn khiến con người suy sụp - những thứ như trầm 
cảm, lo lắng, tâm thân phân liệt. 

(ampbell muốn biết điều gì khiến mọi người hạnh phúc. Cuốn sách năm 1981 
của ông, Ý thức về An sinh ở Mỹ, bắt đầu bằng cách chỉ ra mọi người nói chung 
hạnh phúc hơn nhiều nhà tâm lý học giả định. Nhưng một số rõ ràng đã làm 
tốt hơn những người khác. Và bạn không nhất thiết phải nhóm họ theo thu 


nhập, địa lý, hoặc giáo dục, bởi vì rất nhiều người trong mỗi loại đó cuối cùng 

không hạnh phúc lâu dài. 

Mẫu số chung mạnh mẽ nhất của hạnh phúc rất đơn giản. Campbell tổng kết: 
(ó ý thức mạnh mẽ trong việc kiểm soát cuộc sống của mình là một yếu 
tố dự báo đáng tin cậy hơn về cảm giác hạnh phúc tích cực hơn bất kỳ điều 
kiện khách quan nào của cuộc sống mà chúng ta đã xem xét. 

Nhiều tiền lương hơn. Ngôi nhà lớn hơn. Uy tín lớn hơn trong công việc của 

bạn. Kiểm soát những gì bạn muốn, khi bạn muốn, với những người bạn 

muốn, là thứ khiến mọi người hạnh phúc. 

Giá trị nội tại lớn nhất của tiền — và điều này không hề nói quá — là khả 

năng cho phép bạn kiểm soát thời gian của mình. Từng chút một, từng chút 

một, mức độ độc lập và tự chủ đến từ các tài sản chưa tiêu, cho phép bạn kiểm 
soát tốt hơn những gì bạn có thể làm và khi nào bạn có thể làm điều đó. 

Một lượng tài sản nhỏ có nghĩa là khả năng bạn có thể nghỉ làm một vài ngày 

khi bạn ốm mà không phải phá sản. Đạt được khả năng đó là rất lớn nếu bạn 

không có nó. 

Nhiều hơn một chút có nghĩa là chờ đợi một công việc tốt xuất hiện sau khi 

bạn bị cho thôi việc, thay vì phải nhận công việc đầu tiên bạn tìm thấy. Đó có 

thể là cuộc sống thay đổi. 

(ác khoản chỉ khẩn cấp trong sáu tháng nghĩa là không phải sợ sếp, vì bạn biết 

sẽ không bị hủy hoại nếu phải nghỉ một thời gian để tìm một công việc mới. 


Nhiều hơn có nghĩa là khả năng nhận một công việc với mức lương thấp hơn 
nhưng giờ làm việc linh hoạt. Có thể là một tuyến đường đi làm ngắn hơn. 
Hoặc có thể đối phó với một trường hợp khẩn cấp y tế mà không phải lo lắng 
thêm về cách bạn sẽ chỉ trả cho nó. 

Sau đó, nghỉ hưu khi bạn muốn, thay vì khi bạn phải. 

Sử dụng tiền của bạn để mua thời gian và các lựa chọn mang lại lợi ích về lối 
sống mà ít hàng xa xỉ có thể cạnh tranh được. 

Trong suốt thời đại học, tôi muốn trở thành một chủ ngân hàng đầu tư. (hỉ có 
một lý do: họ kiếm được rất nhiều tiền. Đó là động lực duy nhất, và một động 
lực tít cực sẻ khiển tôi hạnh phúc hơn khi tôi có được nó. Tôi đã đạt điểm thực 
tập mùa hè tại một ngân hàng đầu tư ở Los Angeles vào năm cuối và nghĩ 
mình đã trúng xổ số sự nghiệp. Đây là tất cả những gì tôi từng muốn. 

Vào ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra lý do tại sao các nhân viên ngân hàng đầu tư 
kiếm được nhiều tiền: Họ làm việc nhiều giờ hơn và kiểm soát nhiều hơn những 
ì tôi biết con người có thể xử lý. [rên thực tế, hầu hết không thể xử lý nó. Về 
nhà trước nửa đêm được coi là một điều xa xỉ, và có một câu nói trong văn 
phòng: “Nếu bạn không đến làm vào thứ Bảy, thì Chủ nhật sẽ không được 
nghĩ”. Công việc kích thích trí tuệ, được trả lương cao và khiến tôi cảm thấy 
mình quan trọng. Nhưng mũi giây thức giấc của tôi đều trở thành nô lệ cho 
những yêu cầu của sếp, điều đó đủ để biến nó thành một trong những trải 
nghiệm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là một kỳ thực tập bốn tháng. Tôi 
chỉ thực hiện một tháng. 


Điều khó khăn nhất về việc này là tôi yêu thích công việc. Và tôi muốn làm việc 

chăm tỉ. Nhưng làm điều gì đó bạn yêu thích theo một lịch trình mà bạn 

không thể kiểm soát có thể giống như làm điều gì đó bạn ghét. 

(Có một ái tên cho cảm giác này. (ác nhà tâm lý học gọi nó là phản ứng. Jonah 

Berger, một giáo sư marketing tại Đại học Pennsylvania, đã tổng kết rất hay: 
Mới người thích cảm giác như họ đang kiểm soát — trên ghế lái. Khi 
chúng tôi cố gắng yêu cầu họ làm điều gì đó, họ cảm thấy chán nản. Thay 
vì cảm thấy như họ đã lựa chọn, họ cảm thấy như chúng tôi đã làm điều 
đó cho họ. Vì vậy, họ nói không hoặc làm điều gì đó khác, ngay cả khi ban 
đầu họ có thể rất vui khi đồng hành. 

Khi bạn chấp nhận câu nói đó đúng đến mức nào, bạn nhận ra việc gắn tiền 

với cuộc sống cho phép bạn làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn, với ai bạn 

muốn, ở đầu bạn muốn, có lợi nhuận đáng kinh ngạc. 

Jerek Sivers, một doanh nhân thành đạt, từng viết về một người bạn nhờ anh 

kể câu chuyện về cách anh ta làm giàu: 
Tôi có một công việc trong ngày ở khu trung tâm Manhattan với mức 
lương 20 đô la mỗi giờ — mức lương tối thiểu ở Mỹ... lôi chưa bao giờ 
ăn ngoài, và chưa bao giờ đi taxi. (hi phí sinh hoạt của tôi khoảng 
$1000/tháng và tôi tiết kiệm được $1.800/tháng. Tôi đã làm điều này 
trong hai năm và tiết kiệm được 12.000 đô la. lôi 22 tuổi. 


Khi tôi đã có 12.000 đô la, tôi có thể bỏ việc và trở thành một nhạc sĩ toàn thời 
gian. Tôi biết mình có thể kiếm được vài hợp đồng biểu diễn mỗi tháng để 
trang trải chỉ phí sinh hoạt. Vì vậy, tôi đã tự do. Iôi nghỉ việc một tháng sau đó, 
và không bao giờ xin việc làm nữa. 

Hoa Kỳ là quốc gia giàu có nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng có rất ít bằng 
chứng cho thấy (ông dân của nước này ngày nay trung bình hạnh phúc hơn so 
với những năm 1950, khi sự giàu có và thu nhập thấp hơn nhiều - thậm chí ở 
mức trung bình khi được điều chỉnh theo lạm phát. Một cuộc thăm dò của 
Gallup năm 2019 với 150.000 người ở 140 quốc gia cho thấy khoảng 45% 
người Mỹ cho biết họ cảm thấy rất lo lắng'. Mức trung bình toàn cầu là 39%. 
55% người Mỹ cho biết họ cảm thấy rất căng thẳng”. Đối với phần còn lại của 
thế giới, 35% cũng nói như vậy. 

Một phần của những gì đã xảy ra ở đây là chúng ta đã sử dụng số tài sản lớn 
hơn của mình để mua những thứ lớn hơn và tốt hơn. Nhưng chúng ta đã đồng 
thời từ bỏ quyền kiểm soát nhiều hơn với thời gian của mình. 

Thu nhập trung bình hộ gia đình Mỹ được điều chỉnh theo lạm phát là 29.000 
đô la vào năm 1955. Vào năm 2019, con số này là hơn 62.000 đô la. Chúng ta 
đã sử dụng sự giàu có đó để sống một cuộc đời khó có thể tưởng tượng được 
với người Mỹ những năm 1950, ngay cả với một gia đình trung lưu. Ngôi nhà 
trung bình của người Mỹ đã tăng từ 90m” vào năm 1950 lên 230mm” vào năm 
2018. Ngôi nhà mới ởMỹ trung bình hiện có nhiều phòng tắm hơn số người ở. 
Xe hơi nhanh hơn và hiệu quả hơn, IV rẻ hơn và sắc nét hơn. 


Mặt khác, những thứ đã xảy ra với thời đại của chúng ta, hâu như không tiến 
bộ. Và rất nhiều lý do liên quan đến loại công việc mà ngày nay ta đang làm. 
John D. Rockefeller là một trong những doanh nhân thành công nhất mọi thời 
đại. Ông cũng là mộtngười sống ẩn dật, dành phần lớn thời gian cho bản thân. 
Ông hiểm khi nói, cố tình làm cho mình không thể tiếp cận được và giữim lặng 
khi bạn thu hút sự chú ý của ông ấy. 

Một công nhân nhà máy lọc dâu thỉnh thoảng gặp Rockefeller từng nhận xét: 
“Ông ấy để mọi người nói, trong khi ngồi và không núi gì”. 

Khi được hỏi về sự im lặng của mình trong các cuộc họp, Rockefeller thường 
đọc thuộc lòng một bài thơ: 

(on cú già ởtrong cây sồi già, 

tầng già thì càng ít nói, 

(àng ít nói thì càng nghe nhiều, 

Tại sao chúng ta không giống như con cú già? 

Rockefller là một người kỳ lạ. Nhưng ông đã tìm ra thứ mà hiện nay áp dụng 
cho hàng chục triệu công nhân. 

(ông việc của Rockefeller không phải là khoan giếng, xếp tàu hay chuyển 
thùng. Đó là để suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn. Sản phẩm của 
Rockefeller không phải là những gì ông đã làm bảng tay hay thậm chí là bảng 
lời nói của mình. Đó là những gì ông đã tìm ra trong đầu mình. Vì vậy, đó là 
nơi ông đã dành phản lớn thời gian và năng lượng. Mặc dù ngồi yên lặng phần 


lớn thời gian trong ngày trông giống như thời gian rảnh rỗi hoặc giờ giải trí với 
hầu hết mọi người, ông vẫn không ngừng làm việc trong tâm trí, suy nghĩ thấu 
đáo các vấn đề. 

Điều này là duy nhất trong thời của ông ấy. Hâu hết tất cả các tông việc thời 
Rockefeller đều yêu câu bạn phải làm việc với đôi tay của mình. Năm 1870, 
46% việc làm là trong nông nghiệp và 35% là thủ công hoặc sản xuất, theo 
nhà kinh tế học Robert ordon. Rất ítnghề dựa vào trí não của người lao động. 
Ngày nay, nó đã thay đổi. 

38% công việc hiện được chỉ định là “quản lý, viên chức và chuyên gia”. Đây 
là những công việc mang tính quyết định. 41% khác là các công việc dịch vụ 
thường dựa vào suy nghĩ của bạn nhiều hơn. 

Nhiều người trong chúng ta có những công việc giống Rockefeller hơn là một 
công nhân sản xuất điển hình của những năm 1950, điều đó có nghĩa là ngày 
của chúng ta không kết thúc khi hết giờ và rời khỏi nhà máy. Chúng ta không 
ngừng làm việc trong đầu, có nghĩa là công việc không bao giờ kết thúc. 

Nếu công việc của bạn là chếtạo ô tô, bạn có thể làm được rất ít điều khi không 
ởtrong dây chuyền lắp ráp. Bạn rời khỏi nơi làm việc và để lại các công cụ của 
bạn trong nhà máy. Nhưng nếu công việc của bạn là tạo ra một chiến dịch tiếp 
thị—— một công việc dựa trên suy nghĩ và quyết định — thì công cụ của bạn 
chính là cái đầu, không bao giờ rời bỏ bạn. Bạn có thể đang suy nghĩ về dự án 
trong quá trình đi làm, khi bạn chuẩn bị bữa tối, khi bạn đưa con đĩ ngủ và khi 


bạn thức dậy căng thẳng vào lúc ba giờ sáng. Bạn có thể làm việc ít giờ hơn so 
với năm 1950. Nhưng bạn có cảm giác như đang làm việc 24/7. 
Derek Thompson của The Atlantic đã từng mô tả nó như thế này: 
Nếu thiết bị vận hành của thế kỷ 21 là thiết bị di động, điều này có nghĩa 
là nhà máy hiện đại hoàn toàn không phải là một nơi. Thời đại máy tính 
đã giải phóng các công cụ năng suất khỏi văn phòng. Hầu hết nhân viên 
có trỉ thức, những người có máy tính xách tay và điện thoại thông minh là 
những cỗ máy sản xuất đa phương tiện di động, về mặt lý thuyết có thể 
đạt năng suất cao vào lúc 2 giờ chiều tại văn phòng như lúc 2 giờ sáng ở 
WeWok Tokyo hoặc lúc nữa đêm trên ghế dài. 
* WeWork: StartUp về chia sẻ văn phòng 
So với các thế hệ trước, khả năng kiểm soát thời gian của bạn đã giảm bớt. Và 
vì kiểm soát thời gian là một yếu tố ảnh hưởng chính đến hạnh phúc, chúng ta 
không nên ngạc nhiên mọi người không cảm thấy hạnh phúc hơn dù chúng ta 
giàu có hơn bao giờ hết. 
Chúng ta làm gì với điều đó? 
Đó không phải là một vấn đề dễ giải quyết, vì mọi người đều khác nhau. Bước 
đầu tiên chỉ đơn thuần là thừa nhận những gì làm được và không làm hâu hết 
mọi người hài lòng. 


Trong cuốn sách 30 bài học để sống của mình, nhà khoa học Karl Pillemer đã 
phỏng vấn hàng nghìn người Mỹ cao tuổi để tìm kiếm những bài học quan 
trọng nhất họ học được từ nhiều thập kỷ trải nghiệm cuộc sống. Ông đã viết: 
Aicũng nói để được hạnh phúc, bạn nên cố gắng làm việc chăm chỉ nhất 
có thể để kiếm tiền mua những thứ bạn muốn. 
Aiqũng nói điều quan trọng là ít nhất phải giàu có như những người xung 
quanh, và nếu bạn có nhiều hơn họ thì đó là thành công thực sự. 
Ai cũng nói bạn nên chọn công việc dựa trên khả năng kiếm tiền mong 
muốn trong tương lai của bạn. 
Những gì họ coi trọng không phải là những thứ như tình bạn chất lượng, là 
một phản của điều gì đó lớn hơn bản thân họ và dành thời gian cho con cái 
củaho. “Con bạn không muốn tiền của bạn (hoặc những thứ tiền của bạn mua) 
hơn là chúng muốn bạn. Thực sự, chúng muốn bạn ở bên,“ Pillemer viết. 
Rút kinh nghiệm từ những người đã từng trải qua mọi thứ: Kiểm soát thời gian 
của bạn là món hời cao nhất. 


8 
BẠN NGHĨ HỌ SẼ CHÚ Ý 


Không ai chú ý tới tài sản của bạn nhiều như bạn 


Bây giờ, một chương ngắn về một trong những khoản lời thấp nhất. 

Phần tốt nhất của việc trở thành người phục vụ là được lái một số chiếc xe tuyệt 
vời nhất từng chạm vào mặt đường. Khách đến lái những chiếc Ferrari, 
Lamborghini, Rolls-Royces — toàn bộ đội xe đất tiền. 


= 


Đó là ước mơ của tôi khi có một trong những chiếc xe này cho riêng mình, bởi 
Ì (tôi nghĩ) chúng đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến những người khác bạn 
đã làm được. Bạn thông minh. Bạn giàu có. Bạn có khiếu thẩm mỹ. Bạn quan 
trọng. Hãy nhìn tôi. 

Điều trớ trêu là tôi hiếm khi nhìn vào họ, những người lái xe. 

Khi bạn nhìn thấy ai đó lái một chiếc xe đẹp, bạn hiếm khi nghĩ, “hà, anh 
chàng lãi chiếc xe đó thật tuyệt”. Thay vào đó, bạn nghĩ, “Chà, nếu tôi có chiếc 
xe đó, mọi người sẽ nghĩ tôi thật tuyệt”. Đây là cách mọi người nghĩ. @) 
Có một nghịch lý ở đây: mọi người có xu hướng muốn lấy sự giàu có để báo 
iệu cho người khác họ nên được yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng trên thực 
ế, những người khác thường không ngưỡng mộ bạn, không phải vì họ không 
nghĩ sự giàu có là đáng ngưỡng mộ, mà vì họ sử dụng sự giàu có của bạn như 
một tiêu chuẩn cho mong muốn được yêu thích và ngưỡng mộ của chính họ. 
ức thư tôi viết sau khi con trai chào đời có nội dung: “Con có thể nghĩ mình 
muốn một chiếc xe đất tiền, một chiếc đồng hồ sang trọng và một ngôi nhà 
lớn. Nhưng cha đang nói với con, điều con muốn không phải thế. Điều con 
hì sẽ mang lại điều đó. Nhưng nó hầu như không bao giờ xảy ra — đặc biệt 
là từ những người con muốn được tôn trọng và ngưỡng mộ.” 


ôi đã học được điều đó với tư cách là một người dọn phòng, khi tôi bắt đầu 
nghĩ về tất cả những người lái xe đến khách sạn trên chiếc Ferrari của họ, khiến 


Tôi trố mắt. Mọi người phải trố mắt nhìn kháp mọi nơi họ đã đến, và tôi chắc 
chắn họ yêu thích nó. Tôi chắc họ cảm thấy được ngưỡng mộ. 

Nhưng họ có biết tôi không quan tâm đến họ, thậm chí không để ý đến họ? Họ 
có biết tôi chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc xe, và tưởng tượng mình đang ngồi 
trên ghế lái? 

Có phải họ mua một chiếc Ferrari vì nghĩ nó sẽ mang lại cho họ sự ngưỡng mộ 
mà không nhận ra tôi - và có thể là hầu hết những người khác - những người 
ấn tượng với chiếc xe chứ không phải người lái xe. 

Ý tưởng tương tự này có áp dụng cho những người sống trong những ngôi nhà 
lớn? Gân như chắc chắn. 

Trang sức và quần áo? Vâng. 

Quan điểm của tôi ở đây là không từ bỏ việc theo đuổi giàu có. Hay thậm chí là 
những chiếc xe sang trọng. lôi thích cả hai. 

Đó là một sự thừa nhận tinh tế mọi người thường khao khát được người khác 
tôn trọng và ngưỡng mộ, và việc sử dụng tiền để mua những thứ sang trọng 
có thể mang lại ít hiệu quả hơn bạn tưởng. Nếu sự tôn trọng và ngưỡng mộ là 
mục tiêu của bạn, hãy cẩn thận cách bạn tìm kiếm nó. Sự khiêm tốn, lòng tốt 
và sự đồng cảm sẽ mang lại cho bạn sự tôn trọng hơn bao giờ hết. 

Chúng ta chưa nói xong về Ferrari. Một câu chuyện khác vé nghịch lý của 
những chiếc siêu xe sẽ đến trong chương tiếp theo. 


9 


GIÀU CÓ THỰC SỰ LÀ THỨ 
BẠN KHÔNG NHÌN THẤY 


Dùng tiên để cho mọi người thấy bạn giàu 
thế nào là cách nhanh nhất để mất tiên 


Tiền bạc có nhiều điều tr trêu. Đây là một điều quan trọng: Sự giàu có là thứ 
bạn không nhìn thấy. 

Thời gian làm lễ tân của tôi là vào giữa những năm 2000 ở Los Angeles, khi vật 
chất bên ngoài được ưu tiên hơn mọi thứ ngoại trừ ôxy. 

Nếu bạn nhìn thấy một chiếc Ferrari đang lái xe xung quanh, bạn có thể cho 
chủ nhân là người giàu có - ngay cả khi bạn không chú ý nhiều đến họ. Nhưng 
khi tôi biết một số người trong số này, tôi nhận ra không phải lúc nào cũng 
vậy. Nhiều người thành công tầm thường đã chỉ một phân trăm rất lớn tiền 
lương cho một chiếc xe hơi. 

Tôi nhớ một người mà chúng tôi sẽ gọi là Roger. Anh ấy trạc tuổi tôi. Tôi không 
biết Roger đã làm gì. Nhưng anh ta lái một chiếc Porsche, điều đó đủ để mọi 
người đặt ra giả thiết. 

Rồi một ngày nọ, Roqer đến trên một chiếc Honda cíi. Tương tự vào tuần sau 
và tuần tiếp theo. 


“Điều gì đã xảy ra với chiếc Porsche của bạn?” Tôi hỏi. Anh ấy nói nó đã bị thu 
hồi sau khi không trả được nợ vay mua ô tô. Không có một chút xấu hổ nào. 
Anh ấy trả lời như thể đang kể lần chơi tiếp theo trong trò chơi. Mọi giả định 
bạn có thể có về anh ấy đều sai. Los Angeles đầy rẫy Roger. 

Ai đó lái một chiếc xe trị giá 100.000 đô la có thể là người giàu có. Nhưng dữ 
liệu duy nhất bạn có về sự giàu có của họ là họ có ít hơn 100.000 đô la so với 
trước khi mua xe (hoặc nợ thêm 100.000 đô la). Đó là tất cả những gì bạn biết 
về họ. 

Chúng ta có xu hướng đánh giá sự giàu có bằng những gì ta nhìn thấy, vì đó là 
thông tin ta có trước mắt. Chúng ta không thể thấy tài khoản ngân hàng hoặc 
bảng sao kê môi giới của mọi người. Vì vậy, ta dựa vào hình dáng bên ngoài 
để đánh giá thành công tài chính. Xe ô tô. Những ngôi nhà. (ác ảnh Instagram. 
Chủ nghĩa tư bản hiện đại giúp mọi người sống ảo' cho đến khi họ biến nó 
thành một ngành công nghiệp được yêu thích. 

Nhưng sự thật là: giàu có là điều bạn không nhìn thấy. 

Của cải là những chiếc xe đẹp không mua. Những viên kim cương không được 
mua. Đồng hồ không đeo, quản áo. (ủa cải là những tài sản tài chính chưa 
được chuyển đổi thành những thứ bạn thấy. 

Đó không phải là cách chúng ta nghĩ về sự giàu có, bởi vì bạn không thể hữu 
hình hóa những gì bạn không thể nhìn thấy. 


(a sĩ Rihanna suýt phá sản sau khi bội chỉ và kiện cố vấn tài chính của mình. 
(ố vấn trả lời: “(6 thực sự cần thiết phải nói với cô ấy nếu bạn tiêu tiến vào 
nhiều thứ, bạn sẽ nhận được những thứ đó chứ không phải tiền?” 


Bạn có thể cười. Nhưng câu trả lời là, mọi người cần được nói điều đó. Khi háu 
hết mọi người nói họ muốn trởthành một triệu phú, ý họ thực sự có thể là “Tôi 


muốn chỉ một triệu đô la”. Và điều đó hoàn toàn ngược lại với việc trở thành 
một triệu phú. 


Nhà đầu tư Bill Mann từng viết: “Không có cách nào nhanh hơn để cảm thấy 
giàu có hơn là tiêu nhiều tiền vào những thứ tưởng như tốt đẹp. Nhưng cách 
để trở nên giàu có là tiêu tiền bạn có và không tiêu tiền bạn không có. Nó thực 
sự đơn giản.” 

Đó là lời khuyên tuyệt vời, nhưng nó có thể không đi đủ xa. Cách duy nhất để 
trở nên giàu có là không tiêu số tiền bạn có. Đó không chỉ là cách duy nhất để 
tích lũy tài sản; đó là định nghĩa của sự giàu có. 

Chúng ta nên cẩn thận để xác định sự khác biệt giữa giàu có thực sự và có vẻ 
giàu. Nó không chỉlà ngữ nghĩa. Không biết sự khác biệt là một nguồn gốc của 
vô số quyết định sai về tiền bạc. 

Giàu có bề ngoài là một khoản thu nhập hiện tại. Một người nào đó lái 
một chiếc ô tô trị giá 100.000 đô la gần như chắc chắn là giàu có, bởi vì 
nay cả khi họ mua chiếc xe đó với khoản nợ, bạn cũng cần một mức thu 
nhập nhất định để đủ tiền trả hàng tháng. Tương tự với những người sống 
trong những ngôi nhà lớn. Không khó để nhận ra những người giàu có. 
Họ thường cố gắng làm cho bản thân được biết đến. 

Nhưng sự giàu có thực sự được che giấu. Đó là thu nhập không được chỉ tiêu. 
Sự/giàu có là một lựa chọn chưa được thực hiện để mua một thứ gì đó sau này. 
Giá trị của nó năm ở việc cung cấp cho bạn các tùy chọn, tính linh hoạt và khả 
năng tăng trưởng để một ngày nào đó có thể mua nhiều thứ hơn bạn có thể 
ngay bây qiờ. 


Chế độ ăn uống và tập thể dục cung cấp một sự tương đồng hữu ích. Giảm cân 
là khó, ngay cả với những người tập thể dục nhiều. [rong cuốn sách Cơthể, Bill 
Biyson giải thích tại sa0: 
Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy mọi người ước tính quá cao số calo họ đốt 
cháy trong một buổi tập. Sau đó, họ tiêu thụ trung bình khoảng gấp đôi 
lượng calo mà họ vừa đốt cháy... thực tế là, bạn có thể nhanh chóng 
hoàn tác rất nhiều bài tập bảng cách ăn nhiều thức ăn, và hầu hết chúng 
1a đều vậy. 
Tập thể dục giống như trở nên giàu có. Bạn nghĩ, “Tôi đã tập mệt nhọc và bây 
giờ tôi xứng đáng được chiêu đãi bản thân một bữa ăn thịnh soạn”. Sự giàu có 
đang từ chối bữa ăn thịnh soạn và thực sự đốt cháy lượng calo ròng. Nó khó, 
và đòi hỏi sự tự chủ. Nhưng nó tạo ra khoảng cách giữa những gì bạn có thể 
làm và những gì bạn chọn làm, điều đó tích lũy cho bạn theo thời gian. 
Vấn đề với nhiều người trong chúng ta là rất dễ dàng tìm thấy những hình mẫu 
phong phú. [hật khó để tìm thấy những người giàu có thực sự, thành công của 
họ ẩn chứa nhiều điều hơn. 
Tất nhiên, có những người giàu có cũng tiêu rất nhiều tiền vào các thứ. Nhưng 
ngay cả trong những trường hợp đó, những gì chúng ta thấy là sự giàu có bề 
ngoài của họ chứ không phải sự giàu có thực sự của họ. Chúng ta thấy những 
chiếc xe họ đã mua và có lẽ là ngôi trường họ cho con học. Chúng ta không 
thấy các khoản tiết kiệm, tài khoản hưu trí hoặc danh mục đầu tư. Chúng ta 


nhìn thấy những ngôi nhà họ đã mua, không phải những ngôi nhà mà họ có 
thể mua được nếu họ tiết kiệm hơn. 

Điều nguy hiểm ở đây là tôi nghĩhầu hết mọi người, trong sâu thẳm, đều muốn 
trở nên giàu có bề ngoài. Nó đã ăn sâu vào chúng ta răng khi có tiền là phải 
tiêu tiền đến mức chúng ta không thấy sự kiềm chế cần có để thực sự giàu có. 
Và vì chúng ta không thể nhìn thấy nó, nên rất khó để tìm hiểu về nó. 

Mọi người thích bắt chước. Nhưng bản chất tiềm ẩn của sự giàu có khiến bạn 
khó bắt chước người khác và học hỏi từ cách của họ. Sau khi qua đời, Ronald 
Read đã trở thành hình mẫu tài chính của nhiều người. Ông ấy xuất hiện trên 
các phương tiện truyền thông và được yêu mến trên mạng xã hội. Nhưng ông 
ấy không phải là hình mẫu tài chính của ai khi còn sống bởi vì tài sản của ông 
bị che giấu, ngay cả với những người biết ông. 

Hãy tưởng tượng bạn sẽ khó học cách viết hay nếu không đọc tác phẩm của 
những tác giả vĩ đại. Ai sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn? Bạn sẽ ngưỡng mộ ai? 
Bạn sẽ làm theo những thủ thuật và mẹo nào? Nó sẽ làm cho một cái gì đó vốn 
đã khó lại càng khó hơn. Thật khó để học hỏi từ những gì bạn không thể nhìn 
thấy. Điều này giúp giải thích tại sao nhiều người lại khó tạo dựng sự giàu có. 
Thế giới tràn ngập những người trông bề ngoài khiêm tốn nhưng thực sự giàu 
có và những người trông có vẻ giàu nhưng đang ở bờ vực vỡ nợ. Hãy ghi nhớ 
điều này khi vội vã đánh giá thành công của người khác và đặt mục tiêu cho 
bạn. 


Nhưng nếu của cải là thứ bạn không tiêu, thì có ích gì? Hãy đọc chương tiếp. 


JO 
TIẾT KIỆM TIỀN 


Yếu tố duy nhất bạn có thể kiểm soát để tạo ra một 
trong những điều duy nhất quan trọng. Sẽ rất tuyệt đấy. 


Hãy để tôi thuyết phục bạn tiết kiệm tiền. 

Sẽ không lầu đầu. 

Nhưng đó là một nhiệm vụ kỳ quặc, phải không? 

Mọi người có cần phải được thuyết phục để tiết kiệm tiền? 

Quan sát của tôi là, vâng, nhiều người cần. 

Trong quá khứ, những người có mức thu nhập nhất định sẽ được chia thành 
ba nhóm: Những người tiết kiệm, những người không nghĩ họ có thể tiết kiệm 
và những người không nghĩ họ cần phải tiết kiệm. 

Chương này dành cho hai dạng người sau. 

Ý tưởng đầu tiên — đơn giản, nhưng dễ bị bỏ qua — là việc xây dựng 
sự giàu có ít liên quan đến thu nhập hoặc lợi nhuận đầu tư của bạn, và 
liên quan nhiều đến tỷ lệ tiết kiệm của bạn. 


Một cầu chuyện ngắn gọn về sức mạnh của hiệu quả. 


Vào những năm 1970, thế giới giống như đang cạn kiệt dâu mỏ. Việc tính toán 
không khó: Nền kinh tế toàn cầu sử dụng rất nhiều dầu, nền kinh tế toàn cầu 
đang phát triển và lượng dầu chúng ta có thể khoan không thể theo kịp. 
Chúng ta đã không hết dầu, cảm ơn Chúa. Nhưng đó không phải chỉ vì ta tìm 
hấy nhiều dâu hơn, hay thậm chí là giỏi hơn trong việc lấy nó ra khỏi mặt đất. 
Lý do lớn nhất vượt qua cuộc khủng hoảng dâu là vì chúng ta bắt đầu tạo ra ô 
ô, nhà máy và nhà cửa tiết kiệm năng lượng hơn trước đây. Hoa Kỳ sử dụng 
năng lượng trên mỗi đô la 0DP ngày nay ít hơn 60% so với năm 1950. 5ố dặm 
rung bình trên một gallon (3.7 lít) của tất cả các phương tiện trên đường đã 
ăng gấp đôi kể từ năm 1975. Một chiếc Ford Taurus (sedan) năm 1989 đạt 
rung bình 18.0 MPG (miles per gallon — số dặm/gallon). Một chiếc Chevy 
Suburban 2019 (SUV cỡ lớn) trung bình 18.1 MP. 

hế giới phát triển sự giàu có về năng lượng” không phải bảng cách tăng năng 
lượng mà nó có, mà bằng cách giảm năng lượng cần thiết. 5ân lượng dầu và 
khí đốt của Hoa Kỳ đã tăng 65% kể từ năm 1975, trong khi mức độ tiết kiệm 
vàhiệu quả đã tăng hơn gấp đôi so với những gì chúngta có thể làm với nguồn 
năng lượng đó. Vì vậy, thật dễ dàng để xem cái nào quan trọng hơn. 


tâm kiểm soát của chúng ta và bị che phủ bởi sự không chắc chắn, bởi vì nó 
phụ thuộc vào địa chất, địa lý, thời tiết và địa chính trị. Nhưng việc sử dụng 
năng lượng hiệu quả hơn phản lớn năm trong tầm kiểm soát của chúng ta. 


Quyết định mua một chiếc xe nhẹ hơn hoặc đi xe đạp là tùy thuộc vào bạn và 
có 100% cơ hội cải thiện hiệu quả. 

Điều này cũng đúng với tiền của chúng ta. 

Lợi nhuận đầu tư có thể làm cho bạn trở nên giàu có. Nhưng liệu một chiến 
lược đầu tư có hiệu quả hay không, và nó sẽ hoạt động trong bao lâu, và liệu 
các thị trường có tốt hay không, luôn là điều còn nghi ngờ. Kết quả được bao 
phủ trong sự không chắc chắn. 

Tiết kiệm và tiết kiệm cá nhân — bảo toàn và hiệu quả tài chính — là những 
phần của phương trình tiền bạc nảm trong tâm kiểm soát của bạn và có 100% 
cơhội đạt được hiệu quả trong tương lai như hiện nay. 

Nếu bạn xem việc xây dựng sự giàu có như một thứ cần nhiều tiền hơn hoặc 
lợi nhuận đầu tư lớn, bạn có thể trở nên bi quan như những người tiêu thụ 
năng lượng vào những năm 1970. (on đường phía trước có vẻ khó khăn và 
niảm ngoài tắm kiểm soát của bạn. 

Nếu bạn xem nó được cung cấp bởi sự tiết kiệm và hiệu quả của chính bạn, thì 
vận mệnh rõ ràng hơn. 

Cửa cải là phán còn lại tích lũy sau khi bạn tiêu hết những gì mình thu được. 
Và vì bạn có thể xây dựng sựgiàu có mà không cần thu nhập (ao, nhưng không 
có cơ hội xây dựng sự giàu có nếu không có tỷ lệ tiết kiệm cao. 

Quan trọng hơn, giá trị của sự giàu có là tương đối với những gì bạn cần. 


Giả sử bạn và tôi có giá trị ròng như nhau. 


Yà bạn là một nhà đầu tư giỏi hơn tôi. Tôi có thể kiếm được 8% lợi nhuận hàng 
năm và bạn có thể kiếm được 12% lợi nhuận hàng năm. 

Nhưng tôi hiệu quả hơn với số tiền của mình. Giả sử tôi cần một nữa số tiền để 
có được hạnh phúc trong khi bạn cần nhiều hơn. 

Tôi khá giả hơn bạn, dù là một nhà đầu tưtồi hơn. Tôi đang nhận được nhiều 
lợi ích hơn từ các khoản đầu tư của mình dù lợi nhuận thấp hơn. 

Điều này cũng đúng đối với thu nhập. Học cách hạnh phúc với ít tiền hơn tạo 
ra khoảng cách giữa những gì bạn có và những gì bạn muốn. 

*Mua những gì bạn cần, chứ không phải những gì bạn muốn 

Tỷ lệ tiết kiệm cao có nghĩa là chỉ phí thấp hơn và chỉ phí thấp hơn có nghĩa là 
bạn chỉ tiêu ít hơn. 

Hãy nghĩ về điều này trong bối cảnh có bao nhiều thời gian và nỗ lực để đạt 
được 0.1% hiệu suất đầu tư hàng năm —— hàng triệu giờ nghiên cứu, hàng 
chục tỷ đô la nỗ lực từ các chuyên gia — và thật dễ dàng để thấy điều gì có 
khả năng quan trọng hơn hoặc đáng để theo đuổi. 

(ó những nhà đầu tư chuyên nghiệp nghiền 80 giờ một tuần để thêm một 
phán mười điểm phản trăm vào lợi nhuận của họ khi có hai hoặc ba điểm phần 
trăm từ lối sống phình to trong tài chính của họ có thể được khai thác với ít nỗ 
lực hơn. 

Lợi nhuận đầu tư lớn và tiền lương béo bở là đáng kinh ngạc khi chúng có thể 
đạt được và một số có thể đạt được chúng. Nhưng thực tế là có quá nhiều nỗ 


lực dành cho một mặt của phương trình tài chính và quá ít dồn vào mặt còn lại 
là cơ hội cho hâu hết mọi người. 

Vượt qua một mức thu nhập nhất định, những gì bạn cần chỉ là những gì 
nảm dưới cái tôi của bạn. 

Œi tiêu quá mức của chủ nghĩa vật chất chủ yếu là sự phản ánh của cái tôi 
đang tiếp cận thu nhập, một cách tiêu tiền để cho mọi người thấy bạn có tiển. 
Hãy nghĩ về nó như thế này, và một trong những cách hiệu quả nhất để tăng 
Tiết kiệm không phải là tăng thu nhập mà là nâng cao sự khiêm tốn của bạn. 
Khi bạn định nghĩa tiết kiệm là khoảng cách giữa cái tôi và thu nhập của mình, 
bạn nhận ra tại sao nhiều người có thu nhập khá lại tiết kiệm quá ít. Đó là một 
cuộc đấu tranh hàng ngày chống lại bản năng bắt chước những người khác. 
Những người đạt được thành công lâu dài về tài chính cá nhân - không nhất 
thiết là những người có thu nhập cao - có xu hướng không quan tâm đến 
những gì người khác nghĩ về họ. 

Vì vậy, khả năng tiết kiệm của mọi người nảm trong tắm kiểm soát của 
họ hơn họ nghĩ. 

Tiết kiệm có thể được tạo ra bảng cách chỉ tiêu ít hơn. 

Bạn có thể chỉ tiêu ít hơn nếu bạn mong muốn ít hơn. 

Và bạn sẽ ít ham muốn hơn nếu ít quan tâm đến những gì người khác nghĩ về 
bạn. 


Như tôi thường tranh luận trong cuốn sách này, tiền dựa vào tâm lý nhiều hơn 
là tài chính. 

Và bạn không cần một lý do cụ thể để tiết kiệm. 

Một số người tiết kiệm tiền để trả trước cho một ngôi nhà, một chiếc xe hơi 
mới, hoặc để nghỉ hưu. 

Đó là điều tuyệt vời, tất nhiên. 

Nhưng tiết kiệm không yêu cầu mục tiêu mua một thứ gì đó cụ thể. 

Bạn có thể tiết kiệm chỉ vì mục đích tiết kiệm. Và thực sự bạn nên làm như vậy. 
Mọi người đầu nên. 

Tiết kiệm cho một mục tiêu cụ thể chỉ có ý nghĩa trong một thể giới có thể 
đoán trước được. Nhưng chúng ta thì không. Tiết kiệm là hàng rào chống lại 
khả năng không thể tránh khỏi của cuộc sống là khiến bạn bất ngờ vào thời 
điểm tồi tệ nhất có thể. 
Một lợi ích khác của việc tiết kiệm không gắn liền với mục tiêu chỉ tiêu là những 
gì ta đã thảo luận trong chương 7: giành quyền kiểm soát thời gian của bạn. 
Mọi người đều biết những thứ hữu hình mà tiền mua được. Những thứ vô hình 
khó quấn lấy đâu bạn hơn, vì vậy nó có xu hướng không được chú ý. Nhưng 
những lợi ích vô hình của tiền có thể có giá trị hơn nhiều và có khả năng làm 
tăng hạnh phúc của bạn hơn là những thứ hữu hình là mục tiêu tiết kiệm rõ 
ràng của chúng ta. 


Tiết kiệm không vì mục tiêu chỉ tiêu mang đến cho bạn các lựa chọn và sự linh 
hoạt, khả năng chờ đợi và chớp thời cơ. Nó cho bạn thời gian để suy nghĩ. Nó 
cho phép bạn thay đổi khóa học theo các điều kiện của riêng bạn. 

Mỗi chút tiền tiết kiệm cũng giống như việc bạn lấy một điểm trong tương lai 
mà lẽ ra sẽ thuộc sở hữu của người khác và trả lại cho chính bạn. 

Sự linh hoạt và khả năng kiểm soát thời gian của bạn là lợi nhuận không 
thể nhìn thấy với sự giàu có. 

Lợi tức tiền mặt trong ngân hàng mang lại cho bạn lựa chọn thay đổi nghề 
nghiệp, nghỉ hưu sớm hoặc tự do khỏi lo lắng là gì? 

ôi muốn nói là khôn lường. 

Nó khôn lường theo hai cách. Nó quá lớn và quan trọng nên chúng ta không 
hề định giá được. Nó cũng không thể tính được theo nghĩa đen - chúng ta 
không thể đo lường nó nhưta có thể đo lường lãi suất - và những gì ta không 
hể đo lường ta có xu hướng bỏ qua. 

Khi bạn không kiểm soát được thời gian của mình, bạn buộc phải chấp nhận 
ất cứ điều gì xui xéo ập đến. Nhưng nếu bạn có sự linh hoạt, bạn có thời gian 
để chờ đợi những cơ hội đến với mình. Đây là một khoản lợi nhuận ẩn trên 
khoản tiết kiệm của bạn. 


Gửi tiết kiệm trong ngân hàng hưởng lãi suất 0% thực sự có thể tạo ra lợi tức 
bất thường nếu chúng cho phép bạn linh hoạt để nhận một công việc với mức 


lương thấp hơn nhưng có mục đích hơn, hoặc chờ đợi cơ hội đầu tư đến khi 
những người không có tính linh hoạt trở nên tuyệt vọng. 

Và lợi nhuận ẩn đó đang trở nên quan trọng hơn. 

Thế giới từng là cục bộ. Chỉ hơn 100 năm trước, 75% người Mỹ không có điện 
thoại hay dịch vụ thư tín thông thường, theo nhà sử học Robert 6ordon. Điều 
đó làm đo sự cạnh tranh trở nên siêu cục bộ. Một công nhân có trí thông minh 
đối xử như những người giỏi nhất vì họ không phải cạnh tranh với người lao 
động thông minh hơn ở thị trấn khác. 

lều đó bây giờ đã thay đổi. 

Một thế giới siêu kết nối có nghĩa là đội ngũ nhân tài mà bạn cạnh tranh đã 
ăng từ hàng trăm hoặc hàng nghìn người trong thị trấn của bạn lên hàng triệu 
oặc hàng tỷ người trên toàn câu. Điều này đặc biệt đúng đối với các công việc 
dựa vào trí óc chứ không phải cơ bắp: giảng dạy, tiếp thị, phân tích, tư vấn, kế 
0án, lập trình, báo chí và thậm chí là y học ngày càng cạnh tranh trong các 
nhóm nhân tài toàn cầu. Sẽ có nhiều lĩnh vực hơn thuộc loại này khi số hóa xóa 
bỏ ranh giới toàn cầu - khi “phân mềm ăn cả thế giới," như nhà đầu tư mạo 
iểm Marc Antdreesen nói. 

Mội câu hỏi bạn nên đặt ra khi phạm vi cạnh tranh của bạn ngày càng mởrộng 
à “Làm thế nào để tôi nổi bật?” 


“Tôi thông minh” ngày càng là một (âu trả lời tối cho câu hỏi đó, bởi vì có rất 
nhiều người thông minh trên thế giới. Irong một thế giới toàn cầu hóa và 
người chiến thắng, những kiểu người này ngày càng trở thành đối thủ cạnh 
tranh trực tiếp của bạn. 

Trí thông minh không phải là một lợi thế đáng tin cậy trong một thế giới trở 
nên kết nối như của chúng ta. 

Nhưng tính linh hoạt thì có. 

kỹ thuật trước đây đã trở nên tự động hóa, lợi thế cạnh tranh nghiêng về các 
kỹ năng mềm — như giao tiếp, đồng cảm và có lễ hơn hết là tính linh hoạt. 
Nếu bạn có sựlinh hoạt, bạn có thể chờ đợi những cơhộï tốt, cả trong sự nghiệp 
và các khoản đầu tư của bạn. Bạn sẽ có cơ hội học một kỹ năng mới khi cần 
thiết. Bạn sẽ cảm thấy bớt cấp bách hơn khi phải đuổi theo những đối thủ cạnh 
tranh có thểlàm những điều bạn không thể và có nhiều thời gian hơn để tìm 
thấy niềm đam mê và thị trường ngách theo tốc độ của riêng bạn. Bạn có thể 
tìm thấy một thói quen mới, một nhịp độ chậm hơn và suy nghĩ về cuộc sống 
với một loạt các giả định khác nhau. Khả năng làm những điều đó khi hầu hết 
những người khác không thể là một trong số ít những điều sẽ khiến bạn trở 
bền vững. 

Có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thời gian và các tùy chọn của bạn đang 
trở thành một trong những loại tiền tệ có giá trị nhất trên thế giới. 


Đó là lý do tại sao nhiều người có thể và nhiều người hơn nên tiết kiệm tiền. 
Bạn biết họ nên làm gì khác không? Đừng cố tỏ ra lý trí nữa. Hãy để tôi nói cho 
bạn biết lý do tại sa0. 
lÌÌ 
HỢP LÝ > CÓ LÝ 


Hướng đến sự hợp lý tốt hơn là lý trí một cách lạnh lùng 


ạn không phải là một bảng tính. Bạn là một con người. Một người bị chỉ phối 
bởi tình cảm. 

ôi đã mất thời gian để tìm ra điều này, nhưng khi nhận ra, tôi biết đó là một 
rong những phản quan trọng nhất của tài chính. 

¡ kèm với nó là một điều thường bị bỏ qua: Đừng nhắm đến lý trí một cách 
lạnh lùng khi đưa ra các quyết định tài chính. Mục tiêu chỉ là khá hợp lý. Hợp 
ý thì thực tế hơn và bạn có cơ hội gắn bó lâu dài với nó hơn, đó là điều quan 
rọng nhất khi quản lý tiền bạc. 

ể cho bạn hiểu ý tôi, hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một chàng trai đã 
cố gắng chữa khỏi bệnh giang mai băng bệnh sốt rét. 


tlius Wagner-Jauregg là một bác sĩ ở thế kỷ 19 với hai kỹ năng độc đáo: Ông 
giỏi trong việc nhận biết các mẫu và những gì người khác coi là 'điên rổ” với 
ông chỉ đơn thuần là táo bạo. 


(huyên môn của ông là những bệnh nhân mắc bệnh giang mai nghiêm trọng 
~ sau đó được chẩn đoán là tử vong vì không có phương pháp điều trị nào. Ông 
bắt đầu nhận thấy một mô hình: bệnh nhân giang mai có xu hướng hồi phục 
nếu bị sốt kéo dài — có vẻ không liên quan. 

Wagner-lauregg cho điều này đã có từ nhiều thế kỷ trước nhưng các bác sĩ 
không hiểu rõ: sốt có vai trò giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. 


Vì vậy, ông đã chuyển sang kết luận hợp lý. 

Vào đầu những nắm 1900, Wagner-lauregg bắt đầu tiêm cho bệnh nhân các 
chủng bệnh thương hàn, sốt rét và đậu mùa cấp thấp để gây ra những cơn sốt 
đủ mạnh để tiêu diệt bệnh giang mai. Điều này có vẻ nguy hiểm. Một số bệnh 
nhân của ông đã chết vì điều trị. Cuối cùng, ông đã tìm được một phiên bản 
yếu hơn của bệnh sốt rét, vì có thể chống lại một cách hiệu quả bằng quinine 
sau những cơn sốt rét run vài ngày. 

Sau một số thử nghiệm và sai lâm, phương pháp của ông đã hoạt động. 
Wagner-Jauregg báo cáo 6/10 bệnh nhân giang mai được điều trị bằng liệu 
pháp sốt rét đã hồi phục. Ông đã đoạt giải Nobal Y học năm 1927. Tổ chức 
ngày nay ghi nhận: “Công việc chính khiến Wagner-lauregg quan tâm trong 
suốt cuộc đời làm việc là nỗ lực chữa bệnh giang mai bảng cách gây sốt.” 


Penidilin cuối cùng đã làm cho liệu pháp điều trị bệnh sốt rét cho bệnh nhân 
giang mai trở nên lỗi thời, cảm ơn trời đất. Nhưng Wagner-Jauregg là một 
trong những bác sĩ duy nhất trong lịch sử không chỉ công nhận vai trò của sốt 
trong việc chống nhiễm trùng mà còn coi nó như một phương pháp điều trị. 


Những cơn sốt luôn gây lo sợ. Người La Mã cổ đại tôn thờ Febris, Nữ thần bảo 
vệ mọi người khỏi những cơn sốt. Bùa hộ mệnh được để trong các ngôi đến để 
x0a đu (ô ấy, hy vọng sẽ ngăn chặn những đợt rùng mình tiếp theo. 


= 


Nhưng Wagner-lauregg đang làm ngược lại. Những cơn sốt không phải là sự 
phiến toái ngáu nhiên. Chúng đóng một vai trò trong con đường phục hồi của 
cơ thể. Bây giờ chúng ta có bảng chứng khoa học hơn, tốt hơn về tính hữu ích 


của sốttrong việc chống nhiễm trùng. Nhiệt độ cơthể tăng lên một độ đã được 
chứng minh làm chậm tốc độ nhân lên của một số loại vi-rút theo hệ số 200. 
“Nhiều nhà điều tra đã xác định được kết quả tốt hơn ở những bệnh nhân có 
biểu hiện sốt”, một bài báo của NIH viết - trên trang web của mình để giáo dục 
các bậc cha mẹ có thể hoảng sợ khi nhiệt độ của con họ tăng lên một chút: 
“Sốt kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chúng giúp cơ thể chống lại 
nhiễm trùng. Những cơn sốtthông thường từ37.7-4Œ(C rấttốt cho trẻbị ốm.” 
Nhưng đó là nơi khoa học kết thúc và thực tế tiếp quản. 


Sốt hầu như được coi là một điều xấu. Chúng được điều trị bằng các loại thuốc 
như Tylenol để giảm sốt nhanh chóng khi chúng xuất hiện. Bất chấp hàng triệu 
năm tiến hóa như một cơ chế bảo vệ, không có cha mẹ, không có bệnh nhân, 
ítbác sĩ và chắc chắn không có công ty thuốc nào coi sốt là bất cứ điều gì khác 
ngoài một điều xấu cần được loại bỏ. 

Những quan điểm này không phù hợp như khoa học đã biết. Một nghiên cứu 
đã thẳng thừng: “Điều trị sốt phổ biến trong cơ sở ICU và có khả năng liên quan 
đến giáo điều tiêu chuẩn hơn là thực hành dựa trên bảng chứng.” Howard 
Markel, giám đốc Trung tâm Lịch sử Y khoa, từng nói về chứng sợ sốt: “Đây là 
những tập tục văn hóa lây lan rộng rãi như những (ăn bệnh truyền nhiễm đảng 
sau chúng.” 

Lý do tại sao điều này xảy ra? Nếu những cơn sốt là có lợi, tại sao chúng ta lại 
chống lại chúng một cách phổ biến như vậy? 


Tôi không nghĩ nó phức tạp: Sốt khó chịu. Và mọi người không thích thế. 


Đó là nguyên nhân. 
Mục tiêu của bác sĩ không chỉ là chữa bệnh. Đó là chữa bệnh trong giới hạn của 
những gì hợp lý và có thể chấp nhận được đối với bệnh nhân. Những cơn sốt 
có thể có những lợi ích nhỏ trong việc chống lại nhiếm trùng, nhưng chúng lại 
gây đau đón. Và tôi đi khám để hết đau. Tôi không quan tâm đến các nghiên 
cứu khi tôi đang run rẩy dưới một tắm chăn. Nếu bạn có một viên thuốc có thể 
làm cho cơn sốt ngừng lại, hãy đưa nó cho tôi ngay bây giờ. 
Có hợp lý nếu bạn muốn hạ sốt nếu bị nhiễm trùng. Nhưng nó không hợp lý. 
Tiiết lý đó — hướng tới có lý thay vì hợp lý — là một triết lý nữa mà mọi 
người nên cân nhắc khi đưa ra quyết định với tiền của họ. 
Tài chính học thuật được dành cho việc tìm kiếm các chiến lược đầu tư tối ưu 
về mặt toán học. Lý thuyết của riêng tôi là, trong thế giới thực, mọi người 
không muốn chiến lược tối ưu về mặt toán học. Họ muốn chiến lược tối đa hóa 
việc họ ngủ ngon như thế nào vào ban đêm. 
Hatry Markowitz đã giành được giải Nobel vì đã khám phá ra sự cân bằng toán 
học giữa rủi ro và lợi nhuận. Ông đãtừng được hỏi về cách đầu tư tiền của chính 
mình và mô tả việc phân bổ danh mục đầu tư của mình vào những năm 1950, 
khi các mô hình của ông lần đầu tiên được phát triển: 
Tôi hình dung sự đau buốn của mình nếu thị trường chứng khoán đi lên 
mà tôi không ở trong đó — hoặc nếu nó đi xuống và tôi hoàn toàn ở 


trong đó. Ý định của tôi là để giảm thiểu sự hối tiếc trong tương lai của tôi. 
Vì vậy, tôi đã chia 50/50 giữa trái phiếu và cổ phiếu. 


Markowit cuối cùng đã thay đổi chiến lược đầu tư của mình, đa dạng hóa sự 
kết hợp. Nhưng có hai điều quan trọng ở đây. 


Một là “giảm thiểu sự hối tiếc trong tương lai” khó có thể hợp lý hóa trên giấy 
†ờ nhưng lại dễ dàng biện minh trong cuộc sống thực. Một nhà đầu tư lý trí 
đưa ra quyết định dựa trên các dữ kiện. Một nhà đầu tư hợp lý khiến họ ở trong 


một phòng họp với những đồng nghiệp mà bạn muốn được đánh giá cao, với 
một người bạn đời mà bạn không muốn làm thất vọng, hoặc chống lại những 
đối thủ ngớ ngẩn nhưng thực tế là anh rể của bạn, hàng xóm của bạn, và 
những nghỉ ngờ cá nhân của riêng bạn. Đầu tư có một thành phản xã hội 
thường bị bỏ sót khi nhìn qua lăng kính tài chính chặt chẽ. 
Điều thứ hai cũng quan trọng. Jason Zweig, người thực hiện cuộc phỏng vấn 
khi Markowitz mô tả cách ông đầu tư, sau đó đã phản ánh: 
Quan điểm của riêng tôi là con người không lý trí và cũng không hợp lý. 
Chúng ta là con người. Chúng ta không thích suy nghĩ nhiều hơn mức cần 
thiết và luôn đòi hỏi sự chú ý của mình. Nhìn dưới góc độ đó, không có gì 
đáng ngạc nhiên về thực tế là nhà tiên phong của lý thuyết danh mục đầu 
tư hiện đại đã xây dựng danh mục đầu tư ban đâu của mình mà không 
quan tâm nhiều đến nghiên cứu của riêng mình. Cũng không có gì ngạc 
nhiên khi ông đã điều chỉnh nó sau đó. 


Markowit không lý trí mà hợp lý. 

Điều thường bị bỏ qua trong tài dhính là điều gì đó có thể đúng về mặt kỹ thuật 
nhưng lại vô nghĩa về mặt ngữ cảnh. 

Vào năm 2008, hai nhà nghiên cứu từ Yale đã công bố một báo cáo lập luận 
những người tiết kiệm trẻ tuổi nên nạp thêm tiển vào tài khoản hưu trí của họ 
bằng cách sử dụng ký quỹ hai đối một (vay thêm một đô la cho mỗi đô la của 
họ) khi mua cổ phiếu. Nó gợi ý các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy khi họ còn trẻ, 


điều này cho phép người tiết kiệm chấp nhận rủi ro nhiều hơn khi còn trẻ và ó 
thể vượt qua cú sốc thị trường khi họ lớn tuổi. 

Ngay cả khi việc sử dụng đòn bẩy khiến bạn bị xóa sổ khi còn trẻ (nếu bạn sử 
dụng tỷ lệ ký quỹ hai đối một, thị trường giảm 50% khiến bạn không còn gì), 
các nhà nghiên cứu đã chỉ ra những người gửi tiết kiệm vẫn sẽ tốt hơn về lâu 
tài khi thực hiện theo kế hoạch và tiếp tục tiết kiệm với tài khoản đòn bẩy hai- 
một ngay cả sau khi bị mất tiền. 

Đó là một chiến lược hợp lý trên giấy. 

Nhưng nó gần như phi lý trong thực tế. 

Không một người bình thường nào có thể nhìn thấy 100% tài khoản hưu trí 
của họ bốc hơi và tiếp tục chiến lược mà không hề nao núng. Họ sẽ nghỉ việc, 
tìm kiếm một lựa chọn khác và có lẽ sẽ kiện cố vấn tài chính của họ. 

(ác nhà nghiên cứu lập luận khi sử dụng chiến lược của họ “tài sản hưu trí dự 
kiến cao hơn 90% so với quỹ vòng đời”. Nó cũng kém hợp lý hơn 100%. 

Trên thực tế, có một lý do hợp lý để ủng hộ những quyết định có vẻ phi lý. 
Đây là một trong số đó: Hãy để tôi gợi ý bạn về các khoản đầu tư yêu thích. 
Đây không phải là lời khuyên truyền thống. Nó gần như là một huy hiệu vinh 
dự cho các nhà đầu tư khí tuyên bố họ vô cảm với các khoản đầu tư của mình, 
bởi vì nó có vẻ hợp lý. 

Nhưng nếu thiếu cảm xúc với chiến lược hoặc cổ phiếu bạn sở hữu sẽ làm tăng 
khả năng bạn sẽ rời bỏ chúng khi mọi thứ trở nên khó khăn. (ác nhà đầu tư 


hợp lý yêu thích các chiến lược không hoàn hảo về mặt kỹ thuật có lợi thế hơn, 
bởi vì họ có nhiều khả năng sẽ gắn bó với các chiến lược đó. 

Tỷ lệ kiếm tiền trên các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là 50/50 trong khoảng 
thời gian một ngày, 68% trong khoảng thời gian một năm, 88% trong khoảng 
thời gian 10 năm và (cho đến nay) là 100% trong khoảng thời gian 20 năm. 
Bất cứ điều gì giữ bạn trong trò chơi đều có lợi thế định lượng được. 

Nếu bạn xem “làm những gì bạn yêu thích” như một hướng dẫn để có một 
cuộc sống hạnh phúc hơn, thì điều đó nghe có vẻ giống như một lời khuyên 
tốt. Nếu bạn xem nó như một thứ cung cấp sự bn bỉ cản thiết để đặt tỷ lệ 
thành công có thể định lượng được có lợi cho bạn, bạn nhận ra nó phải là phần 
quan trọng nhất của bất kỳ chiến lược tài chính nào. 

Đầu tư vào một công ty đầy hứa hẹn mà bạn không quan tâm, và bạn có thể 
tận hưởng điều đó khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi thủy triều quay đầu 
chắc chắn bạn sẽ đột nhiên mất tiến vào thứ mà bạn không hứng thú. Đó là 
một gánh nặng kép và con đường ít phản kháng nhất là chuyển sang một thứ 
khác. Nếu bạn đam mê công ty ngay từ đầu — bạn yêu thích sứ mệnh, sản 
phẩm, đội ngũ, khoa học, bất cứ điều gì — nhưng không thể tránh khỏi những 
lúc bạn thua lỗ nhưng không từ bỏ bởi thực tế là ít nhất bạn cảm thấy như 
mmình là một phần của một cái gì đó có ý nghĩa. Đó có thể là động lực cần thiết 
ngăn bạn từ bỏ và bước tiếp. 

Có một số thời điểm nên là hợp lý thay vì lý trí với tiền bạc. 


(Có một báo cáo rõ ràng về sự quen thuộc, nơi mọi người thích đầu tư vào các 
công ty từ quốc gia họ sinh sống trong khi bỏ qua hơn 95% công ty khác trên 
thế giới. Nó không hợp lý, cho đến khi bạn thấy việc đầu tư mang lại hiệu quả 
cho người khác. 

Giao dịch trong ngày và chọn các cổ phiếu riêng lẻ không phù hợp với háu hết 
các nhà đầu tư — tỷ lệ cược chống lại sự thành công của bạn rất cao. Nhưng 
sẽ hợp lý với số tiền nhỏ mà bạn có thể bỏ mặc so với các khoản đầu tư đa dạng 
hơn của bạn. Nhà đầu tư Josh Brown, người ủng hộ và chủ yếu sở hữu các quỹ 
đa dạng, đã từng giải thích lý do tại sao ông cũng sở hữu rất nhiều cổ phiếu 
riêng lẻ: “Tôi không mua cổ phiếu riêng lẻ bởi vì tôi nghĩ sẽ tạo ra [hiệu suất 
vượt trội] alpha. Tôi chỉ yêu thích chứng khoán và đã yêu từ khi 20 tuổi. Và đó 
là tiền của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì”. Khá hợp lý. 

Hầu hết (ác dự báo về nền kinh tế và thị trường chứng khoán đều rất tối tệ, 
nhưng việc đưa ra dự báo là hợp lý. Thật khó để thức dậy vào buổi sáng và nói 
với bản thân bạn không có manh mối gì về tương lai, ngay cả khi đó là sự thật. 
Hành động theo các dự báo đầu tư là nguy hiểm. Nhưng tôi hiểu tại sao mọi 
người cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong năm tới. Đó là bản chất của con 
người. Nó hợp lý. 

ack Bogle, người sáng lập quá cố của Vanguard, đã dành cả sự nghiệp cho 
cuộc thập tự chinh nhăm thúc đầy đầu tư vào quỹ chỉ số thụ động với chỉ phí 
hấp. Nhiều người nghĩ thật thú vị khi con trai của ông đã tìm thấy sự nghiệp 
như một nhà quản lý quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ năng động, có mức phí cao. 


Bogle — người đàn ông đã nói quỹ phí cao vi phạm “các quy tắc khiêm tốn 
của số học” — đã đầu tư một số tiến vào quỹ của con trai. Lời giải thích là gì? 


“(Chúng ta làm một số việc vì lý do gia đình,“ Bogle nói với Wall Street Journal. 
“Nó có vẻ không nhất quán, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng nhất 
quán.” 

Thật vậy, nó thường thế. 


J2 
SỰ NGẠC NHIÊN 


Lịch sử là nghiên cứu về sự thay đổi. trớ trêu thay 
lại được sử dụng như một bản đồ của tương lai 


Giáo sưScot† Sagan của S†anford đã từng nói một điều mà tất cá những ai theo 
dõi nền kinh tế hoặc thị trường đầu tư nên treo trên tường: “Những điều chưa 
bao giờ xảy ra trước đây luôn xảy ra”. 

Lịch sử chủ yếu là nghiên cứu về các sự kiện đã xây ra. Nhưng nó thường được 
các nhà đầu tư và nhà kinh tế học sử dụng như một hướng dẫn cho tương lai. 
Bạn có thấy điều trớ trêu không? 

Bạn có thấy vấn đề? 

Thật thông minh khi có sự đánh giá sâu sắc về lịch sử kinh tế và đầu tư. Lịch sử 
giúp chúng ta điều chỉnh kỳ vọng của mình, nghiên cứu nơi mọi người có xu 
hướng làm sai và đưa ra hướng dẫn sơ bộ về những gì có xu hướng hoạt động. 
Nhưng theo bất kỳ cách nào, nó không phải là một bản đồ của tương lai. 

Một đái bấy mà nhiều nhà đầu tư rơi vào là cái mà tôi gọi là ngụy biện “các nhà 
sử học là nhà tiên trí”: Việc quá tin tưởng vào các dữ liệu trong quá khứ như 
một tín hiệu cho các điều kiện trong tương lai trong một lĩnh vực mà sự đổi 
mới và thay đổi là mạch máu của sự tiến bộ. 


Bạn không thể đổ lỗi cho các nhà đầu tư khi làm điều này. Nếu bạn xem đầu 
tưlà một môn khoa học khó, lịch sử sẽ là một hướng dẫn hoàn hảo cho tương 
lai. (ác nhà địa chất có thể xem xét dữ liệu lịch sử hàng tỷ năm và hình thành 
các mô hình về cách trái đất hoạt động. Các nhà khí tượng học cũng vậy. Và 
(ác bác sĩ hoạt động theo cách tương tự vào năm 2020 như vào năm 1020. 
Nhưng đầu tư không phải là một môn khoa học khó. Đó là một nhóm khổng 
lồ những người đưa ra quyết định không hoàn hảo với thông tin hạn chế về 
những thứ sẽ có tác động lớn đến sức khỏe của họ, điều này có thể khiến ngay 
cả những người thông minh lo lắng, tham lam và hoang tưởng. 

Richard Feynman, nhà vật lý vĩ đại, đã từng nói, “Hãy tưởng tượng vật lý sẽ khó 
hơn bao nhiêu nếu các electron có cảm xúc”. Vâng, các nhà đầu tư có cảm xúc. 
Khá nhiều người trong số họ. Đó là lý do tại sao thật khó để dự đoán những gì 
họ sẽ làm tiếp theo chỉ dựa trên những gì họ đã làm trong quá khứ. 

Nền tảng của kinh tế học là mọi thứ thay đổi theo thời gian, bởi vì bàn tay vô 
hình ghét bất cứ điều gì quá tốt hoặc quá xấu vô thời hạn. Nhà đầu tư Bill 
Bonner từng mô tả cách hoạt động của Ngài Thị Trường: “Ông ấy mặc chiếc áo 
phông 'Chủ nghĩa tư bản tại nơi làm việc và trên tay là một chiếc búa tạ.” Rất 
ít điều giữ nguyên giá trị trong thời gian rất lâu, có nghĩa là chúng ta không 
thể coi các nhà sử học nhưnhững nhà tiên tri. 

Đông lực quan trọng nhất của bất cứ điều gì gắn liền với tiền bạc là những câu 
chuyện mà mọi người kể về bản thân và sở thích của họ với hàng hóa và dịch 


vụ. Những điều đó không có xu hướng ngồi yên. Chúng thay đổi theo văn hóa 
và thế hệ. Chúng luôn thay đổi và sẽ luôn như vậy. 

Thủ thuật tỉnh thán mà chúng ta tự chơi ở đây là sự ngưỡng mộ thái quá (ủa 
những người đã từng ở đó, đã làm điều đó, khi nói đến tiền. Trải qua ác sự 
kiện cụ thể không nhất thiết bạn đủ điều kiện để biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 
Trên thực tế, điều đó hiếm khi xảy ra, bởi vì kinh nghiệm dẫn đến sự tự tin quá 
mức hơn là khả năng dự báo. 

Nhà đầu tư Michael Batnick đã từng giải thích rõ điều này. Đối mặt với lập luận 
ítnhà đầu tư chuẩn bị cho việc tăng lãi suất vì họ chưa từng trải qua - giai đoạn 
lãi suất tăng lớn cuối cùng đã xảy ra gần 40 năm trước - ông lập luận điều đó 
không quan trọng, bởi vì đã trải qua hoặc thậm chí nghiên cứu những gì đã 
Xây ra trong quá khứ có thể không phải là hướng dẫn cho điều gì sẽ xảy ra khi 
Tỷ giá tăng trong tương lai. 

Vậy thì sao? Lân tăng lãi suất hiện tại sẽ giống như lần cuối cùng hay lần trước 
đó? (ác lớp nội dung khác nhau sẽ hoạt động giống nhau, hay hoàn toàn 
ngược lại? 

Mặt khác, những người đã đầu tư qua các sự kiện năm 1987, 2000 và 2008 đã 
trải qua rất nhiều thị trường khác nhau. Mặt khác, không phải trải nghiệm này 
có thể dẫn đến quá tự tin sao? Không thừa nhận mình sai? Gắn kết với các kết 
quả trước đó! 

Hai điều nguy hiểm xảy ra khi bạn dựa quá nhiều vào lịch sử đầu tư như một 
hướng dẫn cho những gì sắp xảy ra tiếp theo. 


1. Bạn có thể sẽ bỏ lỡ những sự kiện ngoại lệ tạo ra thay đổi nhiều nhất. 
(ác sự kiện quan trọng nhấttrong lịch sửlà các ngoại lệ lớn. Cuộc Đại suy thoái. 
Œiến tranh Thế giới II. Bong bóng dot-com. 11 tháng 9. Thị trường nhà ở sụp 
đổ vào giữa những năm 2000. Một số ít các sự kiện ngoại lệ đóng một vai trò 
o lớn vì chúng ảnh hưởng đến rất nhiều sự kiện không liên quan đến chúng. 
15 tỷ người được sinh ra trong thế kỷ 19 và 20. Nhưng hãy thử tưởng tượng 
nền kinh tế toàn cầu và toàn thế giới sẽ khác như thế nào nếu chỉ một trong 
ảy người sau chưa từng tồn tại: 

AdolfHitler 

Joseph Sralin 

Mao Trạch Đông 

Gavrilo Prindp (gây ra Chiến Tranh Thế Giới Ì) 

horas Edison 

il| 6ates 

Martin Luther King 

ôi thậm chí không chắc đó là danh sách có ý nghĩa nhất. Nhưng hâu hết mọi 
hứ về thế giới ngày nay - từ biên giới, công nghệ đến chuẩn mực xã hội - sẽ 
khác nếu bảy người này không để lại dấu ấn của họ. Một cách khác để nói về 
điều này là 0,00000000004% người chịu trách nhiệm về phân lớn hướng đi 
của thế giới trong thế kỷ trước. 


iều này cũng xảy ra với các dựán, đổi mới và sự kiện. Hãy tưởng tượng thế ký 
rước mà không có: 

ại suy thoái 

Chiến tranh Thế giới II 

tự án Manhattan (chế tạo bom hạt nhân) 

Vắcxin 

huốc kháng sinh 

ARPANET (cha đề của mạng lưới Internet toàn cầu) 

T1 tháng 9 


Liên Xô sụp đổ 

(ó bao nhiêu dự án và sự kiện xảy ra trong thế kỷ 20? Hàng tỷ, hàng nghìn tỷ 
~aï mà biết được. Nhưng chỉ riêng tám thứ đó đã tác động đến trật tự thế giới 
lớn hơn những thứ khác. 

lều khiến các sự kiện này dễ bị đánh giá thấp là cách mọi thứ kết hợp lại dễ 
dàng như thế nào. Chẳng hạn, sự kiện 11/9 đã thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang 
cắtgiảm lãi suất, thúc đẩy bong bóng nhà đất, dẫn đến khủng hoảng tài chính, 
hị trường việc làm kém, cắt giảm lãi suất khiến hàng chục triệu người theo 
ọc đại học, dẫn đến khoản vay sinh viên trị giá 1.6 nghìn tỷ đô la với tỷ lệ vỡ 
nợ 10.8%. Thật không trực quan khi liên kết 19 tên không tặc với khối lượng 
hiện tại của các khoản vay dành cho sinh viên, nhưng đó là những qì xảy ra 
rong một thế giới được thúc đẩy bởi một vài sự kiện bên ngài. 


Phần lớn những gì đang xảy ra tại bất kỳ thời điểm nhất định nào trong nền 
kinh tế toàn cầu có thể liên quan đến một số sự kiện trong quá khứ mà gần 
như không thể đoán trước được. 

Cốt truyện phổ biến nhất của lịch sử kinh tế là vai trò của những điều bất ngờ. 
Lý do bất ngờ xảy ra không phải vì mô hình của chúng ta sai hoặc trí thông 
ranh đi (sẽ không ấy...) vào buổi tối chín tháng trước khi ông được sinh ra. 
Khó có thể đoán trước được công nghệ vì Bill Gates có thể đã chết vì bệnh bại 
liệt nếu Jonas 5alk cáu kỉnh và từ bỏ nhiệm vụ tìm kiếm vác-xin. Lý do chúng 
a không thể dự đoán mức tăng cho vay sinh viên là vì một nhân viên bảo vệ 
sân bay có thể đã tịch thu một con dao của không tặc vào ngày 11/9. 

Vấn đề là chúng ta thường sử dụng các sự kiện như Đại suy thoái và Thế chiến 
hứ hai để định hướng quan điểm của ta về những thứ như tình huống xấu 
nhất khi nghĩ về lợi nhuận đầu tư trong tương lai. Nhưng những sự kiện như 
vậy chưa có tiền lệ khi chúng xảy ra. Vì vậy, người dự báo giả định những sự 
kiện tồi tệ nhất (và tốt nhất) trong quá khứ sẽ khớp với những sự kiện tồi tệ 
nhất (và tốt nhất) trong tương lai là không tuân theo lịch sử; họ vô tình giả 
định lịch sử của các sự kiện chưa từng có tiền lệ không áp dụng cho tương lai. 


Nassim Taleb viết trong cuốn sách 'Bị đánh lừa bởi sự ngầu nhiên : 

Ủ Ai (ập thời Pharaoh.. . những người ghi chép đã theo dõi dấu vết mực nước 
cao của sông Nile và sử dụng nó như một ước tính cho fình huống xấu nhất 
trong tương lai. Điều tương tự cũng có thể thấy ở lò phản ứng hạt nhân 


Fukushima, nơi đã trả qua một thảm họa vào năm 2011 khi một cơn sóng 
thần ập đến. Nó đã được xây dựng để chống lại trận động đất tối tệ nhất trong 
quá khứ, nhưng không ngờ mọi thứ còn tối tệ hơn nhiều. 


Đây không phải là thất bại của phân tích. Đó là thất bại của trí tưởng tượng. 
Nhận ra tương lai có thể không giống quá khứ là một loại kỹ năng đặc biệt 
thường không được cộng đồng dự báo tài chính coi trọng. 
Tại một bữa ăn tối năm 2017 mà tôi tham dự ở New York, Daniel Kahneman 
đã được hỏi các nhà đâu tư nên phản ứng như thế nào khi dự báo của chúng 
†a sai. Anh ấy nói: 
Bất cứ khi nào chúng ta ngạc nhiên về một điều gì đó, ngay cả khi ta thừa 
nhận đã mắc sai lâm, ta sẽ nói, “Ổ, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó 
nữa”. Nhưng trên thực tế, điều bạn nên học khi mắc sai lâm vì không lường 
trước được điều mà thế giới khó lường trước được. Đó là bài học chính xác 
cân học từ những điều bất ngờ: thế giới thật đáng ngạc nhiên. 
Bài học chính xác từ những điều ngạc nhiên là thế giới khó lường. Không 
phải chúng ta nên sử dụng những điều ngạc nhiên trong quá khứ như 
một hướng dân cho những ranh giới trong tương lai; chúng †a nên sử 
dụng những điều ngạc nhiên trong quá khứ như một sự thừa nhận chúng 
ta không biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo. 
Những sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong tương lai — những thứ sẽ là kim 
chỉ nam — là những điều mà lịch sử cho chúng ta rất ít hoặc không có hướng 
dẫn về nó. Chúng sẽ là những sự kiện chưa từng có. Bản chất chưa từng có của 
chúng có nghĩa là chúng ta sẽ không chuẩn bị cho chúng, đó là một phản lý 
do khiến chúng có tác động mạnh mẽ. Điều này đúng với cả những sự kiện 
đáng sợ như suy thoái và chiến tranh cũng nhưnhững sự kiện lớn như đổi mới. 


2. lịch sử có thể là một hướng dẫn sai lầm cho tương lai của nền kinh tế 
và thị trường chứng khoán vì nó không tính đến những thay đổi cấu trúc 
liên quan đến thế giới ngày nay. 

Hãy xem xét một vài cái lớn. 

401 (k đã có 42 năm. Roth [RA mới hơn, được thành lập vào những năm 1990. 
Vì vậy, những lời khuyên và phân tích tài chính cá nhân về cách người Mỹ tiết 
kiệm đểnghỉ hưu ngày nay không thểso sánh trực tiếp với những gì có ý nghĩa 
chỉ một thế hệ trước. Chúng ta có những lựa chọn mới. Mọi thứ đã thay đổi. 
401 (k) là một tài khoản lương hưu 

Hoặc đầu tư mạo hiểm. Nó hầu như không tồn tại cách đây 25 năm. Ngày nay, 
có một số quỹ đầu tư mạo hiểm lớn hơn so với toàn bộ ngành công nghiệp của 
một thế hệ trước. Thời đó, không có cái gọi là đầu tư mạo hiểm. Một doanh 
nhân trẻ đầy tham vọng có rất ít nơi để đi, và những nơi đó đều được canh giữ 
ởi những người gác cổng ngại rủi ro với trí tưởng tượng bảng không. Nói cách 
khác, các chủ ngân hàng. 

rên thực tế, điều này có nghĩa là tất cả các dữ liệu lịch sử có từ vài thập kỷ trở 
lại đây về cách các công ty khởi nghiệp được cấp vốn đều đã lỗi thời. Những dì 
chúng ta biết về chu kỳ đầu tư và tỷ lệ thất bại của startup không phải là cơ sở 
sâu sắc về lịch sử để học hỏi, bởi vì cách các công ty được cấp vốn ngày nay là 
một mô hình lịch sử mới. 


U.S. economy in recession 


[18B 1876 1897 1918 1940 191 1982 2004 


(ác giai đoạn suy thoái trong nền kinh tế Hoa Kỳ 

Hoặc lấy thị trường chứng khoán. S&P 500 không bao gồm cổ phiếu tài chính 
cho đến năm 1976; ngày nay, tài chính chiếm 16% chỉ số. Cổ phiếu công nghệ 
âu như không tốn tại cách đây 50 năm. Ngày nay, chúng chiếm hơn 20% chỉ 
số. (ác quy tắc kế toán đã thay đổi theo thời gian. Vì vậy, có công bố thông tin, 
kiểm toán và số lượng thanh khoản thị trường. Mọi thứ đã thay đổi. 

hời gian giữa các cuộc suy thoái của Hoa Kỳ đã thay đổi đáng kể trong 150 
năm qua: 


hời gian trung bình giữa các cuộc suy thoái đã tăng từ khoảng hai năm vào 
cuối những năm 1800 lên năm năm vào đầu thế kỷ 20 lên tám năm trong nửa 
hế kỷ qua. 


Khi tôi viết điều này, có vẻ như chúng ta đang đi vào suy thoái — 12 năm kể 
ừkhi cuộc suy thoái cuối cùng bắt đầu vào tháng 12 năm 2007. 
cách tài nhất giữa các cuộc suy thoái kể từ trước Nội chiến Mỹ. 


ó là khoảng 


(ó rất nhiều lý thuyết về lý do tại sao các cuộc suy thoái trở nên ítthường xuyên 
ơn. Một là Fed quản lý chu kỳ kinh doanh tốt hơn, hoặc ít nhất là kéo dài nó. 
Một điều khác là ngành công nghiệp nặng dễ xảy ra tình trạng dư thừa và phá 
sản hơn các ngành dịch vụ thống trị trong 50 năm qua. Quan điểm bỉ quan là 
iện nay chúng ta có ít suy thoái hơn, nhưng khí chúng xảy ra thì lại lớn hơn 
rước. Đối với lập luận của chúng ta, điều gì đã gây ra thay đổi không quan 
rong. Điều quan trọng là mọi thứ đã thay đổi rõ ràng. 


ể thấy những thay đổi lịch sử này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quyết 
định đầu tư, hãy xem xét công việc của một người mà nhiều người tín là một 
rong những bộ óc đầu tư wĩ đại nhất mọi thời: Benjamin Graham. 

(uốn sách kinh điển của Graham, Nhà đầu tư thông minh, không chỉ là lý 
huyết. Nó đưa ra các định hướng thực tế giống như các công thức mà nhà đầu 
ưcó thể sử dụng để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. 

ôi đọc cuốn sách của Graham khi còn là một thiếu niên, lẫn đầu tiên tôi học 
về đầu tư. (ác công thức được trình bày trong cuốn sách rất hấp dẫn với tôi, 

ởi vì chúng thực sự là hướng dẫn từng bước về cách làm giàu. Chỉ cần làm 

heo hướng dẫn. Nó dường như rất dễ dàng. 


Nhưng điều gì đó trở nên rõ ràng khi bạn thử áp dụng một số công thức: một 
vài trong số chúng không thực sự hoạt động. 


Graham ủng hộ việc mua cổ phiếu giao dịch với giá thấp hơn tài sản ròng — 
Yề cơ bản tiền mặt trong ngân hàng trừ đi tất cả các khoản nợ. Điều này nghe 
có vẻ tuyệt vời, nhưng rất ít cổ phiếu thực sự còn giao dịch với giá rẻ như vậy - 
ngoài việc giả sử, một cổ phiếu rẻ bị cáo buộc gian lận kế toán. 

Một trong những tiêu chí của Graham hướng dẫn các nhà đầu tư thận trọng 
tránh giao dịch cổ phiếu với giá cao hơn 1.5 lần giá trị sổ sách. Nếu bạn tuân 
theo quy tác này trong thập kỷ qua, bạn sẽ hầu như không sở hữu gì ngoài cổ 
phiếu bảo hiểm và ngân hàng. 

Nhà Đầu Tư Thông Minh là một trong những cuốn sách đầu tư vĩ đại nhất 
mọi thời. Nhưng tôi không biết một nhà đầu tư nào đã thực hiện tốt các 
công thức được công bố của Graham. Cuốn sách chứa đầy sự khôn ngoan 
~ œ6 lẽ nhiều hơn bất kỳ cuốn sách đầu tư nào khác từng được xuất bản. 
Nhưng với tư cách là một hướng dẫn thì nó vẫn còn là vấn đề. 

Chuyện gì đã xảy ra? Graham có phải là một người trình diễn có vẻ tốt nhưng 
lời khuyên không hiệu quả? Không phải thế. Bản thân ông là một nhà đầu tư 
cực kỳ thành công. 

Nhưng ông ấy thực tế. Và ông ấy là một người tương phản thực sự. Ông ấy 
không thích những ý tưởng đầu tư đến nỗi sẽ gắn bó với chúng khi có quá 
nhiều nhà đầu tư khác bắt gặp những lý thuyết đó, khiến chúng trở nên phổ 
biến đến mức khiến tiềm năng của chúng trởnên vô dụng. Jason Zweig - người 
đã chú thích phiên bản sau cho cuốn sách của 6raham - đã từng viết: 


Graham đã không ngừng thử nghiệm và kiểm tra lại các giả định của mình 
và tìm ra những gì hiệu quả - không phải những gì hiệu quả ngày hôm 
qua mà là những gì hiệu quả ngày hôm nay. [rong mỗi ấn bản sửa đổi của 
The lntelligent Investor, 6raham đã loại bỏ các công thức mà ông đã trình 
bày trong ấn bản trước và thay thế chúng bằng các công thức mới, theo 
một nghĩa nào đó, tuyên bố “những công thức đó không hoạt động nữa, 
hoặc chúng không hoạt động tốt như chúng đã từng; đây là những công 
thức dường như hoạt động tốt hơn hiện tại”. 
Một trong những lời chỉ trích phổ biến dành cho Graham là tất cả các công 
thức trong ấn bản năm 1972 đều lỗi thời. Phản ứng thích hợp duy nhất với lời 
đỉ trích này: “Tất nhiên là như vậy! Chúng là những công thức màông sử dụng 
đểthay thế các (ông thức trong ấn bản năm 1965, thay thế các công thức trong 
ấn bản năm 1954, đến lượt nó, thay thế các công thức từ ấn bản năm 1949, 
được sử dụng để bổ sung các công thức ban đầu mà ông đã trình bày trong 
Phân tích Chứng khoán vào năm 1934.” 


Graham qua đời năm 1976. Nếu các công thức mà ông ủng hộ đãbị loại bỏ và 
cập nhật năm lần từ năm 1934 đến 1972, bạn nghĩ chúng có liên quan như 
thế nào vào năm 20207 Hay sẽ là vào năm 20507 

Ngay trước khi chết, Graham đã được hỏi liệu phân tích chỉ tiết từng cổ phiếu 
~ một chiến thuật khiến ông trở nên nổi tiếng - có còn là một chiến lược mà 
ông ưa thích hay không. Ông trả lời: 


Nói chung là không. Tôi không còn là người ủng hộ các kỹ thuật phân tích 
chứng khoán phức tạp để tìm kiếm các cơ hội có giá trị vượt trội. Đây là 
một hoạt động bổ ích, ví dụ, cách đây 40 năm, khi cuốn sách giáo khoa 
cửa chúng tôi được xuất bản lần đầu tiên. Nhưng tình hình đã thay đổi rất 
nhiều kể từ đó. 
Điều thay đổi là: Sự cạnh tranh ngày càng tăng khi các cơ hội được biết đến 
nhiều; ông nghệ làm cho thông tín dễ tiếp cận hơn; và các ngành công nghiệp 
thay đổi khi nền kinh tế chuyển từ lĩnh vực công nghiệp sang lĩnh vực công 
nghệ, có chu kỳ kinh doanh và sử dụng vốn khác nhau. 
Mọi thứ đã thay đổi. 
Một điều kỳ lạ thú vị trong lịch sử đầu tư là bạn càng nhìn lại quá xa, bạn vàng 
có nhiều khả năng đang xem xét một thế giới không còn áp dụng cho ngày 
nay. Nhiều nhà đầu tư và nhà kinh tế cảm thấy thoải mái khi biết các dự báo 
của họ được hỗ trợ bởi dữ liệu hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Nhưng kể 
từkhi các nền kinh tế phát triển, lịch sử gần đây thường là hướng dẫn tốt nhất 
cho tương lai, bởi vì nó có nhiều khả năng bao gồm các điều kiện quan trọng 
có liên quan đến tương lai. 
(Có một cụm từ phổ biến trong đầu tư, thường được sử dụng một cách chế giễu, 
“Lân này thì khác”. Nếu bạn cân phản bác lại ai đó dự đoán tương lai sẽ không 
phản ánh quá khứ một cách hoàn hảo, hãy nói, “ổ, vậy bạn nghĩ lần này đã 
khác?”. Nó xuất phát từ quan điểm của nhà đầu tư John Templeton “Bốn từ 
nguy hiểm nhất trong đầu tư là Tần này thì khác.” 


“CophieuX 


Thị trường chứng khoán được 
sinh ra trong sự bi quan, 
phát triển trên sự hoài nghĩ, 


trưởng thành nhờ sự lạc quan 
và chét vì hưng phần 


— SIR JOHN TEMPLETON 


hế giới thay đổi. Tất nhiên là thế. Và những thay đổi đó là điều quan trọng 
nhất theo thời gian. Michael Batnick đã nói: “Mười hai từ nguy hiểm nhất trong 
đầu tư là, “Bốn từ nguy hiểm nhất trong đầu tư: lần này thì khác.” 

iều đó không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua lịch sử khi nghĩ về tiến bạc. 
Nhưng có một sắc thái quan trọng: Bạn nhìn lại lịch sử càng xa, thì những điều 
ạn nên làm càng tổng quát hơn. Những điều chưng chung như mối quan hệ 
giữa con người với lòng tham và nỗi sợ hãi, cách họ cư xử khi bị căng thẳng và 
cách họ phản ứng với các khuyến khích có xu hướng ổn định theo thời gian. 
Lịch sử của tiền rất hữu ích cho loại công cụ đó. 


Nhưng các xu hướng cụ thể, các ngành nghề cụ thể, các lĩnh vực cụ thể, các 
mối quan hệ nhân quả cụ thể về thị trường và những gì mọi người nên làm với 


tiền của họ luôn là một ví dụ về sự phát triển đang diễn ra. Các nhà sử học 
không phải là nhà tiên tri. 
Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta nên suy nghĩ và lập kế hoạch cho tương lai như 
thế nào? Chúng ta hãy đọc chương tiếp theo. 
l5 
DỰ PHÒNG RỦI RO 


Điều quan trong nhất trong mỗi kế hoạch là dự trủ 
cho việc kế hoạch không diễn ra theo dự kiến 


Một số ví dụ điển hình về hành vi tài chính thông minh có thể được tìm thấy ở 
một nơi khó có thể xảy ra: sòng bạc Las Vegas. 

Tất nhiên, không phải trong số tất cả người chơi. Nhưng một nhóm nhỏ những 
người chơi xì dách thực hành đếm bài có thể dạy những người bình thường 
một điều cực kỳ quan trọng trong việc quản lý tiền bạc: tâm quan trọng của dự 
phòng sai sót. 

(ác nguyên tắc cơ bản của việc đếm bài xì dách rất đơn giản: 

Không ai có thể biết chắc chẩn con bài tiếp theo mà nhà cái sẽ rút ra. 

Nhưng bằng cách theo dõi những quân bài đã được chia, bạn có thể tính toán 
những quân bài nào còn lại trong bộ bài. 


Làm như vậy có thể cho bạn biết tỷ lệ cược của một quân bài cụ thể được nhà 
cái rút ra. 


Là một người chơi, bạn đặt cược nhiều hơn khi tỷ lệ nhận được thẻ bạn muốn 
có lợi cho bạn và ít hơn khi chúng chống lại bạn. 

Cơ chế của việc này được thực hiện như thế nào không quan trọng ở đây. Điều 
quan trọng là khi đếm bài xì dách cho họ biết đang chơi một trò có tỷ lệ cược, 
chứkhông phải là điều chắc chắn. Trong bất kỳ ván bài cụ thể nào, họ nghĩ có 
cơhội đoán đúng, nhưng cũng biết có rất nhiều khả năng sai. Nghe có vẻ kỳ lạ 
với nghề nghiệp của họ, nhưng chiến lược của họ hoàn toàn dựa vào sự thận 
trọng — sự thận trọng mà họ không biết và không thể biết chính xác điều qì 
sẽ xây ra tiếp theo, vì vậy hãy chơi theo cách của họ. Hệ thống đếm thẻ hoạt 


động vì nó nghiêng một chút tỷ lệ cược từ nhà cái sang người chơi. Nhưng 
đừng đặt cược quá lớn ngay cả khi tỷ lệ cược có vẻ có lợi cho bạn vì nếu sai, 
bạn có thể thua rất nhiều và bạn không có đủ tiền để tiếp tục chơi. 
Không thể có chuyện lúc nào bạn cũng đoán đúng đến mức có thể đặt cược tất 
cả. Bạn phải cho mình đường lùi. Bạn phải dự trù khi kế hoạch của bạn không 
diễn ra theo dự kiến. 
Kevin Lewis, một người đánh bài giỏi đã viết thêm về triết lý này: 
Mặc dù việc đếm bài đã được thống kê chứng minh là có hiệu quả, nhưng 
nó không đảm bảo bạn sẽ thắng trong mọi ván — chứ đừng nói đến mọi 
chuyến đi của bạn đến sòng bạc. Chúng ta phải đảm bảo có đủ tiền để 
chống chọi với bất kỳ sự thay đổi nào của vận rủi. 
Giả sử bạn có lợi thế khoảng 2% so với nhà cái. Điều đó văn có nghĩa là nhà cái 
có 49% cơ hội. Do đó, bạn cần phải có đủ tiền để chống lại bất kỳ biến thể nào 
chống lại bạn. Một nguyên tắc chung là bạn nên có ít nhất một trắm đơn vị cơ 
bản. Giả sử bạn bắt đầu với mười nghìn đô la, bạn có thể thoải mái chơi mỗi 
lẫn vài trăm đô la. 
Lịch sử tràn ngập những ý tưởng tốt đã đi quá xa, không thể phân biệt được 
với những ý tưởng tồi. Sự khôn ngoan trong việc (ó chỗ cho sai lâm là thừa 
nhận sự không chắc chắn, ngẫu nhiên và may rủi — “những điều chưa biết” 
— là một phần luôn tồn tại trong cuộc sống. Cách duy nhất để đối phó với 
chúng là tăng khoảng cách giữa những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra và những gì thực 
sự xảy ra trong khi vẫn để lại cho bạn khả năng chiến đấu vào một ngày khác. 


Benjamin 6raham được biết đến với khái niệm về biên độ an toàn. Ông đã viết 
nhiều về nó và chỉ tiết về mặt toán học. Nhưng bản tóm tất lý thuyết yêu thích 
của tôi được đưa ra khi ông ấy đề cập trong một cuộc phỏng vấn “mục đích 
của biên độ an toàn là làm cho dự báo trở nên không cần thiết”. 


Biên độ an toàn — bạn cũng có thể gọi đó là chỗ cho sai sót hoặc dự phòng 
— tách hiệu quả duy nhất để điều hướng một cách an toàn trong một thế 
qiới bị chỉ phối bởi tỷ lệ cược chứ không phải sự chắc chấn. Và hâu hết mọi thứ 
liên quan đến tiền đều tồn tại trong thế giới đó. 

Dự báo với độ chính xác thật khó. Điều này là hiển nhiên khi chơi bài, bởi vì 
không ai có thể biết được vị trí của một quân bài cụ thể trong bộ bài xáo trộn. 
Sẽ ít rõ ràng hơn khi ai đó hỏi, "Lợi tức trung bình hàng năm của thị trường 
chứng khoán sẽ là bao nhiêu trong 10 năm tới?” hoặc “Tôi có thể nghỉ hưu vào 
ngày nào?” Nhưng về cơ bản chúng giống nhau. Điều tốt nhất chúng ta có thể 
làm là nghĩ về tỷ lệ cược. 


Biên độ an toàn của Gaham là một gợi ý đơn giản chúng ta không cần phải 
xem thế giới trước mắt mình là đen hay trắng, có thể đoán trước được hay 
không. Vùng xám — theo đuổi những thứ trong đó một loạt các kết quả tiềm 
năng có thể chấp nhận được — là cách thông minh để tiến hành. 

Nhưng mọi người đánh giá thấp nhu cầu về sai sót trong hầu hết mọi thứ họ 
làm liên quan đến tiền bạc. Các nhà phân tích chứng khoán đưa ra các mục 
tiêu về giá cho khách hàng của họ chứ không phải phạm vi giá. (ác nhà dự báo 


kinh tế dự đoán mọi thứ bằng những số liệu chính xác. Chuyên gia nói với 
những điều chắc chắn không thể lay chuyển sẽ có được lượng người theo dõi 
lớn hơn người nói “Chúng tôi không thể biết chắc chắn” và nói theo xác suất. 
(húng ta làm điều này trong tất cả các loại nỗ lực tài chính, đặc biệt là những 
nỗ lực liên quan đến quyết định của chính chúng ta. Nhà tâm lý học Haward 
Max Bazerman từng chỉ ra khi phân tích kế hoạch sửa chữa nhà của người khác, 
hầu hết mọi người tước tính dự án sẽ vượt quá ngân sách từ 25% đến 50%. Ủ, 
sự thất vọng cuối cùng. 

Hai điều khiến chúng ta không tránh khỏi sai sót. Một là ý tưởng ai đó phải biết 
tương lai sẽ ra sao, bị thúc đẩy bởi cảm giác không thoải mái đến từviệc thừa 
nhận điều ngược lại. Thứ hai là bạn đang tự làm hại mình bằng cách không 
thực hiện những hành động khai thác đầy đủ một cái nhìn chính xác về tương 
lai sắp thành hiện thực. 


Nhưng chỗ cho sai sót không được đánh giá cao và bị hiểu lầm. Nó thường 
được xem như một hàng rào bảo thủ, được sử dụng bởi những người không 
muốn mạo hiểm nhiều hoặc không tự tin vào quan điểm của mình. Nhưng khi 
sử dụng một cách hợp lý thì hoàn toàn ngược lại. 

Phòng khi sai sót cho phép bạn chịu đựng một loạt các kết quả tiếm năng và 
sức chịu đựng cho phép bạn gắn bó đủ lâu để tỷ lệ thu lợi từ một kết quả có 
Xác suất thấp có lợi cho bạn. Mức tăng lớn nhất không thường xảy ra, bởi vì 
chúng không xảy ra thường xuyên hoặc vì chúng mất thời gian để kết hợp. Vì 


vậy, người có dự phòng trong chiến lược của họ (tiền mặt) để họ chịu đựng 
khó khăn sẽ có lợi thế hơn người bị xóa sổ, trò chơi kết thúc. 

Bil| Gates hiểu rõ điều này. Khi Microsoft còn là một công ty non trẻ, ông nói 
“tôi muốn có đủ tiền trong ngân hàng để trả lương trong một năm ngay cả khi 
chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào”. Warren Buffett 
cũng bày tỏ ý kiến tương tự khi nói với các cổ đông Berkshire Hathaway vào 
năm 2008: “Tôi đã cam kết - với bạn, các cơ quan xếp hạng và bản thân tôi - 
sẽ luôn điều hành Berkshire với nhiều tiền mặt hơn... Khi buộc phải lựa chọn, 
ôi sẽ không giao dịch ngay cả có cơ hội kiếm thêm lợi nhuận.” 

Có một vài nơi cụ thể để các nhà đầu tư suy nghĩ về dự phòng. 

Một là sự biến động. Bạn có thể tồn tại khi tài sản giảm 30%? Trên bảng tính, 
có thể — về mặt thực sự thanh toán các hóa đơn của bạn và duy trì dòng tiền 
dương. Nhưng về mặt tinh thần thì sao? Thật dễ dàng để đánh giá thấp những 
gì mà sự sụt giảm 30% ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Sự tự tin của bạn có 
thể giảm vào lúc cơ hội đang ở mức cao nhất. Bạn - hoặc người phối ngẫu của 
bạn - có thể quyết định đã đến lúc phải lên kế hoạch mới hoặc sự nghiệp mới. 
Tôi biết một số nhà đầu tư đã bỏ cuộc sau khi thua lỗ vì đã kiệt sức. Thể chất 
kiệt quệ. Bảng tính rất giỏi trong việc cho bạn biết khi nào các con số cộng lại 
hoặc không cộng lại. Chúng không giỏi trong việc mô hình hóa cảm giác của 
bạn khi cho con đi ngũ vào ban đêm và tự hỏi liệu quyết định đầu tư bạn đã 
đưa ra có phải làmộtsai lắm sẽ làm tổn hại đến tương lai của chúng hay không. 


(Có một khoảng cách giữa những gì bạn có thể chịu đựng về mặt kỹ thuật và 
những gì có thể về mặt tình cảm. 

Một khoản khác là tiết kiệm để nghỉ hưu. Ví dụ, chúng ta có thể nhìn vào lịch 
sử và thấy thị trường chứng khoán Mỹ tăng trung bình hàng năm là 6.8% sau 
lạm phát kể từ những năm 1870. Đây là một ước tính đầu tiên hợp lý để sử 
dụng nó như một ước tính về những qì có thể mong đợi trên danh mục đầu tư 
đa dạng của riêng bạn khi tiết kiệm cho hưu trí. Bạn có thể sử dụng các giả 
định hoàn vốn đó để biết số tiền cẩn tiết kiệm mỗi tháng để đạt được mục tiêu 
của mình. 
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lợi nhuận trong tương lai thấp hơn? Hoặc ngày 
nghỉ hưu mục tiêu của bạn lại rơi vào giữa một thị trường con gấu tàn bạo, như 
năm 2009? Điều gì sẽ xảy ra nếu một thị trường con gấu (giảm) trong tương 
lai khiến bạn bán hết cổ phiếu và cuối cùng bỏ lỡ một thị trường tăng giá trong 
tương lai (thị trường con bò), vì vậy lợi nhuận bạn thực sự kiếm được ít hơn 
mức trung bình của thị trường? Điều gìsẽ xảy ra nếu bạn cần rút tiền mặttrong 
tài khoản hưu trí của mình ở độ tuổi 30 để chỉ trả cho một vấn đề y tế? 


(âu trả lời cho những điều nếu xảy ra là, “Bạn sẽ không thể nghỉ hưu nhưmong 
muốn”. Đó có thể là một thảm họa. 


Giải pháp rất đơn giản: Luôn dự phòng khi ước tính lợi nhuận trong tương lai 
của bạn. Đây là nghệ thuật hơn là khoa học. Đối với các khoản đầu tư của riêng 
tôi, mà tôi sẽ mô tả nhiều hơn trong chương 20, tôi cho lợi nhuận trong tương 
lai tôi kiếm được sẽ thấp hơn 2⁄4 so với mức trung bình trong lịch sử. Vì vậy, 


ôi tiết kiệm nhiều hơn nếu tôi cho tương lai sẽ giống với quá khứ. Đó là biên 
độ an toàn của tôi. Tương lai có thể tối tệ hơn 4 so với quá khứ, nhưng không 
có biên độ an toàn nào đảm bảo 100%. Bộ đệm 1/3 là đủ để cho phép tôi ngủ 
ngon vào ban đêm. Và nếu tương lai giống với quá khứ, tôi sẽ rất ngạc nhiên. 
Charlie Munger nói: “Cách tốt nhất để đạt được biên độ an toàn là đặt mục tiêu 
(Lợi nhuận) thấp”. 

Một người anh em họ của dự phòng rủi ro là cái mà tôi gọi là thiên vị lạc quan 
trong việc chấp nhận rủi ro. Sự gắn bó với tỷ lệ cược có lợi khi nhược điểm là 
không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. 

Nassim Taleb nói, “Bạn có thể mạo hiểm nhưng đừng phá sản.” Và thực sự, 
bạn nên làm như vậy. 

Ý tưởng là bạn phải chấp nhận rủi ro để vượt lên phía trước, nhưng không có 
rửi ro nào khiến bạn phá sản là điều đáng để chấp nhận. 

Với tiên bạc cũng vậy. lỷ lệ cược của nhiều thứ sinh lợi đang có lợi cho bạn. Giá 
bất động sản tăng trong hâu hết các năm, và trong hâu hết các năm, bạn sẽ 
nhận được tiền lương mỗi tuần. Nhưng nếu điều gì đó có 95% tỷ lệ là đúng, 
5% là sai có nghĩa là bạn gần như chắc chắn sẽ gặp phải những điều bất lợi 
vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Và nếu giá của nó là phá sản thì95% 
thời gian còn lại có khả năng không đáng để mạo hiểm, cho dù nó trông hấp 
dẫn đến mức nào. 

'Đòn bẩy là con quỷ ở đây. Đòn bẩy — gánh nợ để làm cho vốn của bạn nhiều 
hơn — đẩy những rủi ro thông thường thành một thứ có khả năng tạo ra sự 


hủy hoại. Điều nguy hiểm là sự lạc quan che giấu khả năng bị hủy hoại. Kết 
quả là chúng ta đánh giá thấp rủi ro một cách có hệ thống. Giá nhà ở đã giảm 
30% trong thập kỷ trước. Một số công ty vỡ nợ. Đó là chủ nghĩa tư bản. Nó xảy 
ra. Những người có tỷ lệ đòn bẩy cao bị xóa sổ kép: Họ không chỉ bị phá sản 
mà còn bị xóa bỏ mọi cơ hội quay trở lại trò chơi vào chính thời điểm cơ hội đã 
chín muôi. Một chủ nhà bị xóa sổ vào năm 2009 đã không có cơ hội tận dụng 
lãi suất thế chấp rẻ vào năm 2010. Lehman Brothers không có cơ hội đầu tư 
vào (ác khoản nợ rẻ trong năm 2009. Họ đã xong. 

Để giải quyết vấn đề này, tôi chấp nhận rủi ro với một phản và sợ hãi với phản 
còn lại. Điều này không phải là không nhất quán, nhưng tâm lý về tiền sẽ khiến 
bạn tin đúng như vậy. Tôi chỉ muốn đảm bảo có thể đứng vững đủ lâu để 
những rủi ro của tôi được đền đáp. Bạn phải sống sót trước khi thành công, Để 
nhắc lại một điểm mà chúng tôi đã đưa ra một vài lần trong cuốn sách này: 
Khả năng làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn, có R0I (tỷ suất hoàn vốn) 
vô hạn. 

Dự phòng rủi ro không chỉ mở rộng mục tiêu xung quanh những gì bạn nghĩ 
có thể xảy ra. Nó cũng giúp bảo vệ bạn khỏi những điều bạn không bao giờ 
tưởng tượng được, đó có thể là những sự kiện rắc rối nhất mà chúng ta phải 
đối mặt. 

Trận Stalingrad trong Thế chiến lllà trận chiến lớn nhất trong lịch sử. Cùng với 
nó là những câu chuyện đáng kinh ngạc không kém về cách mọi người đối phó 
Với tỦi ï0. 


Vào cuối năm 1942, có một đơn vị xe tăng Đức dự bị đang năm trên cánh đồng 
cỏ bên ngoài thành phố. Khi những chiếc xe tăng đang rất cần trên tiền tuyến, 
một điều gì đó đã xảy ra khiến mọi người ngạc nhiên: Hâu như không chiếc 
'ào hoạt động được. 


Trong số 104 xe tăng trong đơn vị, có ít hơn 20 chiếc có thể hoạt động. Các kỹ 
sư đã nhanh chóng tìm ra vấn đề. Nhà sử học William (raig viết: “Trong nhiều 
tuần không hoạt động ở phía sau chiến tuyến, chuột đồng đã làm tổ bên trong 
các phương tiện và án mất lớp cách điện bao phủ hệ thống điện”. 

Người Đức có những thiết bịtinh vi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, họ đã bị đánh 
bại bởi những con chuột. 

Bạn có thể tưởng tượng ra sự hoài nghi của họ. Điều này gần như chắc chán 
không thể quên trong tâm trí của họ. Nhà thiết kế xe tăng nghĩ gì về việc bảo 
Yệ trước chuột? 

Những điều như vậy xảy ra mợi lúc. Bạn có thể lập kế hoạch cho mọi rủi r0 
ngoại trừ những điều quá điên rồ không thể nghĩ tới. Và những điều điên rồ đó 


có thể gây hại nhiều nhất, bởi vì đúng xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ và 
bạn không có kế hoạch để đối phó với chúng. 

Năm 206, Warren Buffett tuyên bố tìm kiếm người thay thế. Ông nói cần ai 
đó “được lập trình di truyền để nhận ra và tránh những rủi ro nghiêm trọng, kể 
cả những rủi ro chưa từng gặp phải trước đây." 

Tôi đã thấy kỹ năng này có hiệu quả với các công ty khởi nghiệp mà công ty 
của tôi, Quỹ cộng tác, đã hỗ trợ. Yêu cầu một người sáng lập liệt kê những rủi 
ro lớn nhất mà họ phải đối mặt và những nghi ngờ thông thường được đề cập. 
Nhưng ngoài những khó khăn có thể dự đoán được khi điều hành một công ty 
khởi nghiệp, đây là một số vấn đề mà chúng tôi đã giải quyết giữa các công ty 
trong danh mục đầu tư của mình: 

Đường ống nước bị vỡ, gây ngập lụt và phá hủy văn phòng của một công ty. 
Văn phòng của một công ty bị phá hủy ba lần. 

Một công ty đã bị đuổi khỏi nhà máy sản xuất của mình. 

Một cửa hàng đã phải đóng cửa sau khi một khách hàng gọi cho bộ y tế vì cô 
ấy không thích việc một khách hàng khác mang theo một con chó vào trong. 
Email của một giám đốc điều hành đã bị giả mạo giữa một đợt gây quỹ đòi hỏi 
tất cả sự chú ý của anh ta. 

Một người sáng lập đã bị suy sụp tinh thần. 

Một số sự kiện trong số này tồn tại với tương lai của công ty. Nhưng không ai 
có thể lường trước được, bởi vì trước đây chưa từng xảy ra với các CE0 xử lý 


những vấn đề này — hoặc bất kỳ ai khác mà họ biết, về vấn đề đó. Đó là lãnh 
thổ chưa được thăm dò. 

Theo định nghĩa, việc tránh những loại rủi ro chưa biết này là điều không thể. 
Bạn không thể chuẩn bị cho những gì bạn không thể hình dung. 

Nếu có một cách để bảo vệ khỏi thiệt hại của chúng, đó là tránh những điểm 
hỏng hóc đơn lẻ. 

Một nguyên tắc chung cho rất nhiều điều trong cuộc sống là mọi thứ có thể 
phá vỡ thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Vì vậy, nếu nhiều thứ chỉ dựa vào một thứ 
hoạt động, và thứ đó bị hỏng, bạn đang đếm từng ngày để dẫn đến thảm họa. 
Đó là một điểm thất bại duy nhất. 

Một số người rất giỏi trong việc tránh những điểm thất bại đơn lẻ. Hầu hết các 
hệ thống quan trọng trên máy bay đều có bản dự phòng, và thường là hai bản 
dự phòng. Máy bay phản lực hiện đại có bốn hệ thống điện dự phòng. Bạn có 
thể bay với một động cơ và hạ cánh về mặt kỹ thuật mà không cần động cơ, vì 
mọi máy bay phản lực phải có khả năng dừng trên đường băng chỉ với phanh 
của nó, mà không có lực đẩy ngược lại từ động cơ của nó. Tương tự như vậy, 
cầu treo có thể làm mất nhiều dây cáp mà không bị rơi. 

Điểm thất bại lớn nhất đối với tiền bạc là chỉ dựa vào đồng lương để tài trợ cho 
các nhu cầu chỉ tiêu ngắn hạn, không có khoản tiết kiệm để tạo ra khoảng cách 
giữa những gì bạn nghĩ và những gì có thể xảy ra trong tương lai. 


Bí quyết thường bị bỏ qua - ngay cả với những người giàu nhất - là những gì 
chúng ta đã thấy trong chương 10: nhận ra bạn không cần một lý do cụ thể để 
tiết kiệm. Tiết kiệm cho một chiếc ô tô, một ngôi nhà, hoặc cho những ngày 
nghỉ hưu đều được. Nhưng điều quan trọng không kém là tiết kiệm cho những 
thứ bạn không thể đoán trước hoặc thậm chí không thể hiểu được — khoản 
tài chính tương đương với những con chuột đồng. 

Dự đoán những gì bạn sẽ sử dụng tiền tiết kiệm của mình, giả sử bạn đang 
sống trong một thế giới mà bạn biết chính xác chỉ phí tương lai của mình sẽ là 
bao nhiêu, điều mà không ai làm. Tôitiết kiệm rất nhiều và tôi không biết mình 
sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm vào việc gì trong tương lai. Rất nhiều kế hoạch tài 
chính chỉ chuẩn bị cho những rủi ro đã biết có đủ biên độ an toàn để tồn tại 
trong thế giới thực. 


Trên thực tế, phân quan trọng nhất của mọi kế hoạch là dự phòng rủi ro. 


14 
BẠN SẼ THAY ĐỒI 


Kế hoạch dài hạn khó thực hiện vì mục tiêu 
và tham vọng của mọi người thay đổi theo thởi gian 


Bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn cách điều này áp dụng cho bạn. 

Lớn lên như một người không có đặc quyền cũng như trí tuệ bẩm sinh, nhưng 
lại là chàng trai làm việc chăm chỉ nhất mà tôi biết. Những người này có rất 
nhiều điều để học vì họ có sự hiểu biết sâu sắc về từng tắc đất trên con đường 
thành công. 

Nhiệm vụ và ước mơ của cuộc đời anh khi còn là một thiếu niên là trở thành 
một bác sĩ. (ó thể nói tỷ lệ cược chồng chất chống lại anh. Không có người nào 
vào thời điểm đó coi đó là một khả năng. 

Nhưng anh ấy đã làm. Cuối cùng anh đã trở thành một bác sĩ. 

(ó bao nhiêu thành tựu đến từ việc bắt đầu từ con số không, giúp bạn vươn 
lên dẫn đầu trường y và đạt được một trong những nghề cao quý nhất trước 
mọi khó khăn? 

Tôi đã nói chuyện với anh vài năm trước. Cuộc trò chuyện diễn ra như thế này: 
Tôi: “Lâu rồi không gäpI Bạn thế nào?” 


Anh ấy: “Sự nghiệp khủng”. 


Tôi: “Haha, thì...” 

Anh ấy: “Sự nghiệp kinh khủng, anh bạn.” 

Mọi thứ im lặng trong 10 phút. Sự căng thẳng và hàng giờ đồng hồ đã đeo 
bám anh ấy. Anh ấy có vẻ thất vọng về vị trí của ngày hôm nay dù đó là nơi 
anh ấy muốn trở thành 15 năm trước. 

Nền tảng của tâm lý học: con người dự báo kém về tương lai của họ. 

ưởng tượng một mục tiêu thật dễ dàng và thú vị. Hình dung một mục tiêu 
ong bối cảnh cuộc sống thực tế, căng thẳng cùng với những mục tiêu theo 
đuổi cạnh tranh là một điều gì đó hoàn toàn khác. 

lều này ảnh hưởng lớn đến khả năng lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính 
tong tương lai của chúng ta. 

Nhiều cậu bé năm tuổi đều muốn lái máy kéo khi lớn lên. Rất ít công việc trông 
ốt hơn trong mắt một cậu bé mà ý tưởng về một công việc tốt bát đầu và kết 
húc bằng câu “Vroom vroom, bíp bíp, máy kéo lớn, tôi đến đây!” 


Sau đó, nhiều người lớn lên và nhận ra lái máy kéo có thể không phải là nghề 
nghiệp tốt nhất. Có lẽ, họ muốn một cái gì đó có uy tín hoặc sinh lợi hơn. 

Vì vậy, khi còn là một thiếu niên, họ mơ ước trở thành một luật sư. Trường luật 
và chỉ phí của nó, họ chấp nhận. 

Sau đó, với tư cách là một luật sư, họ phải đối mặt với thời gian làm việc dài 
đến mức hiếm khi được gặp gia đình. 


Vì vậy, có lẽ họ nhận một công việc được trả lương thấp hơn với giờ giấc linh 
hoạt. Sau đó, họ nhận ra dịch vụ chăm sóc trẻ em đất đồ đến mức tiêu tốn gần 
hết tiền lương của họ, và họ chọn làm cha mẹ ở nhà. Họ kết luận đây cuối cùng 
là lựa chọn đúng đắn. 

Sau đó, ở tuổi 70, họ nhận ra cả đời phải ở nhà có nghĩa là họ không được 
chuẩn bị cho việc nghỉ hưu. 

Nhiều người trong chúng ta lướt qua cuộc đời trên một quỹ đạo giống nhau. 
Theo Cục Dự trữ Liên bang, chỉ 7% học sinh tốt nghiệp đại học có công việc 
liên quan đến chuyên ngành học. 29% cha mẹ ở nhà có bảng đại học. Tất 
nhiên, ít có khả năng hối tiếc về việc học của họ. Nhưng chúng ta nên thừa 
nhận một bậc cha mẹ mới ở độ tuổi 30 có thể nghĩ về các mục tiêu cuộc sống 
theo cách mà những người 18 tuổi tự lập mục tiêu nghề nghiệp sẽ không bao 
giờ tưởng tượng được. 

Lập kế hoạch tài chính dài hạn là điều cần thiết. Nhưng mụọi thứ thay đổi — 
cả thế giới xung quanh bạn, mục tiêu và mong muốn của chính bạn. (ó một 
điều phải nói, “Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao”. Một điều khác nữa là 
bạn phải thừa nhận bản thân bạn hôm nay không biết mình sẽ muốn gì trong 
tương lai. Và sự thật là, rắtít người trong chúng ta làm được. Thật khó để đưa 
ra quyết định lâu dài khi quan điểm của bạn về những gì bạn muốn trong 
tương lai có thể thay đổi. 

Kết thúc Ảo tưởng Lịch sử là cái mà các nhà tâm lý học gọi là xu hướng mọi 
người nhận thức rõ ràng về mức độ thay đổi của họ trong quá khứ, nhưng lại 


đánh giá thấp tính cách, mong muốn và mục tiêu của họ có thể thay đổi bao 
nhiêu trong tương lai. Nhà tâm lý học Harvard Daniel Gilberi từng nói: 

mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đưa ra những quyết định sẽ ảnh 
hưởng sâu sắc đến cuộc sống của những người mà ta sẽ trở thành, và sau 
đó khi trở thành những người đó, ta không phải lúc nào cũng vui mừng 
với những quyết định đã đưa ra. Vì vậy, những người trẻ tuổi trả tiền để 
có hình xăm. Người trung niên vội vã ly hôn, người trẻ tuổi vội vã kết hôn. 
ÍẾp tục và tiếp tục. 

“Tất cả chúng ta," anh ấy nói, “đang đi vòng quanh với một ảo tưởng - một ảo 
tưởng lịch sử, lịch sử cá nhân của chúng ta, vừa kết thúc, chúng ta vừa mới trở 
thành những người mà chúng ta luôn mong muốn và sẽ trở thành trong phân 
còn lại của cuộc đời chúng ta.” Chúng ta có xu hướng không bao giờ học được 
bài học này. Nghiên cứu của Gilbert cho thấy những người từ 18 đến 68 tuổi 
đánh giá thấp mức độ thay đổi của họ trong tương lai. 


Bạn có thể thấy điều này ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn như thế 
nào. Charlie Munger nói quy tắc đầu tiên của lãi kép là không bao giờ làm gián 
đoạn nó một cách không cần thiết. Nhưng làm thế nào để bạn không làm gián 
đoạn kế hoạch tiền bạc — sự nghiệp, đầu tư, chỉ tiêu, lập ngân sách, bất cứ 
điều gì — khi những gì bạn muốn trong cuộc sống thay đổi? Nó khó. Một 
phần lý do khiến những người như Ronald Read - người gác cổng giàu có mà 
chúng ta đã gặp trước đó - và Warren Buffett trở nên thành công như vậy là vì 
họ tiếp tục làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ liên tục, để lãi kép diễn ra. 


Nhưng nhiều người trong chúng ta thay đổi rất nhiều trong suốt cuộc đời đến 
nỗi chúng ta không muốn tiếp tục làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ liên 
tục. Hoặc bất cứ thứ gì gần với nó. Vì vậy, thay vì một vòng đời 80 năm, tiền 
của chúng ta có lẽ chia thành bốn khối 20 năm riêng biệt. 
Tôi biết nhiều người trẻ sống khắc khổ với thu nhập ít ỏi, và họ chấp nhận điều 
đó. Nhưng có những người làm việc để trang trải cho một cuộc sống xa hoa, 
vàho hoàn toàn hài lòng với điều đó. (ả hai đều có rủi ro - rủi ro trước là không 
chuẩn bị để gây dựng gia đình hoặc tài trợ cho quỹ hưu trí, rủi ro sau là hối tiếc 
vì bạn đã dành những năm tháng tuổi trẻ và sức khỏe để hoang pI 


Không có giải pháp dễ dàng cho vấn đề này. Nói với một cậu bé năm tuổi cậu 
nên trở thành một luật sư thay vì một người lái máy kéo và cậu sẽ không đồng 
ý với mọi tế bào trong cơ thể mình. 


Nhưng có hai điều cần lưu ý khi đưa ra những gì bạn cho là quyết định lâu dài. 
(húng ta nên tránh những mục đích cực đoan trong việc lập kế hoạch tài 
chính. Giả sử bạn sẽ hạnh phúc với mức thu nhập rất thấp, hoác chọn làm 
việc nhiều giờ liên tục để theo đuổi mức thu nhập cao, sẽ làm tăng khả 
năng một ngày nào đó bạn sẽ thấy mình có điểm hối tiếc. Động lực của 
Kết thúc Ảo tưởng Lịch sử là con người thích nghi với hầu hết các hoàn 
cảnh, vì vậy lợi ích của một kế hoạch cực đoan — sự đơn giản của việc 
hấu như không có gì hoặc cảm giác hôi hộp khi có hầu hết mọi thứ — sẽ 
mất đi. Nhưng mặt trái của những thái cực đó - không đủ khả năng để 
nghỉ hưu, hoặc nhìn lại quãng đời dành cho việc đuổi theo đô la - trở 


thành những hối tiếc lâu dài. Sự hối tiếc đặc biệt đau đớn khi bạn từ bỏ 
một kế hoạch trước đó và cảm thấy như bạn phải chạy theo hướng khác 
nhanh gấp đôi để bù lại thời gian đã mất. 

Kết hợp hoạt động tốt nhất khi bạn có thể đưa ra một kế hoạch trong nhiều 
năm hoặc nhiều thập kỷ để phát triển. Điều này không chỉ đúng với tiết kiệm 
mà còn cả sự nghiệp và các mối quan hệ. Sức bền là chìa khóa. Và khi bạn xem 
xét xu hướng thay đổi con người của chúng ta theo thời gian, cân băng ở mọi 
thời điểm trong cuộc sống của bạn sẽ trở thành một chiến lược để tránh hối 
tiếc trong tương lai và khuyến khích sự bền bi. 

Mục tiêu, tại mọi thời điểm trong cuộc sống làm việc của bạn, có mức tiết kiệm 
hàng năm vừa phải, thời gian rảnh rỗi vừa phải, không đi làm nhiều hơn và ít 
nhất là thời gian vừa phải với gia đình, làm tăng khả năng thực hiện được kế 
hoạch và tránh hối tiếc nếu bất kỳ một trong những thứ đó rơi vào khó khăn. 
Chúng ta cũng nên chấp nhận thực tế của việc thay đổi suy nghĩ. Một số 
với nghề nghiệp vì đó là lĩnh vực họ đã chọn khi ở tuổi 18. Khi bạn chấp 
nhận sự Kết thúc của Ảo tưởng Lịch sử, bạn nhận ra khả năng chọn một 
công việc khi bạn chưa đủ tuổi để uống rượu mà bạn vẫn sẽ làm khi bạn 
đủ tuổi để nhận An sinh xã hội là thấp. 

Bí quyết là hãy chấp nhận thực tế thay đổi và bước tiếp càng sớm càng tốt. 
Jason 7weig,phụ trách chuyên mục đầu tư của Wall Street Journal, đã làm việc 
với nhàtâm lý học Daniel Kahneman để viết cuốn sách Tưduy, Nhanh và Chậm. 


7weiq đã từng kể một câu chuyện về tính cách kỳ quặc của Kahneman đã phục 
vụ anh rất tốt: “Không có gì khiến tôi ngạc nhiên về Danny hơn khả năng kích 
nổ những gì chúng tôi vừa làm với anh ấy,“ 7weig viết. Anh ấy và Kahneman 
có thể làm việt liên tục trên một chương, nhưng: 
Điều tiếp theo mà bạn biết, [Kahneman] gửi một phiên bản đã biến đổi 
hoàn toàn đến mức không thể nhận ra: Nó bắt đầu khác, kết thúc khác, 
nó kết hợp những giai thoại và băng chứng mà bạn chưa từng nghĩtới, nó 
dựa trên những nghiên cứu mà bạn chưa từng nghe. 
“Khi tôi hỏi Danny làm cách nào để anh ấy có thể bắt đầu lại như thể chúng tôi 
chưa từng viết bản nháp trước đó," Aweig tiếp tục, “anh ấy nói những lời mà 
tôi chưa bao giờ quên: “Tôi không có chỉ phí cơ hội nào.” 
(hi phí cơ hội là những khoản chỉ tiêu đã thực hiện và không thể thay đổi được bởi 
bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai. 
Những cái giá phải trả - buộc các quyết định vào những nỗ lực trong quá khứ 
mà không thể được hoàn lại - là một ác quỷ trong một thế giới nơi mọi người 
thay đổi theo thời gian. Họ biến bản thân tương lai của chúng ta trở thành tù 
nhân của quá khứ, khác biệt với bản thân chúng ta. Nó tương đương với việc 
một người lạ đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời của bạn. 
Việc chấp nhận ý tưởng các mục tiêu tài chính đã đặt ra khi bạn là một con 
người khác nên bị từ bỏ không thương tiếc thay vì hỗ trợ cuộc sống và tiếp tục 
có thể là một chiến lược tốt để giảm thiểu sự hối tiếc trong tương lai. 


Việc hoàn thành càng nhanh, bạn càng có thể quay trở lại lãi kép sớm hơn. 


Tiếp theo, hãy nói về phí nhập học. 


Daniel Kahneman 


là) 


KHÔNG CÓ GÌ MIỄN PHÍ 


Mọi thứ đều có giá nhưng không phải tất cả 


đều ghì trên nhân 


Mọi thứ đều có giá, và chìa khóa của rất nhiều thứ liên quan đến tiền chỉ là tìm 


ra giá là bao 


nhiêu và sản sàng trả nó. 


Vấn đề là giá của nhiều thứ không thể hiện rõ cho đến khi bạn 
nghiệm chúng, khi hóa đơn đã quá hạn thanh toán. 


General Flec 


Rồi mọi thứ 
Cuộc khủng 
phận cung c 


mỏ và năng 


an thành từng mảnh. 


GE đã giảm từ$40 năm 2007 xuống còn $7 vào năm 2018. 


Việc đổ lỗi ‹ 
năm 2001 - 
(ác Vụ mua 


oảng tài chính năm 2008 đã khiến bộ phận tài chính 
ấp hơn một nửa lợi nhuận của công ty - rơi vào tìni 
loạn. Cuối cùng nó đã được bán với giá bèo. (ác vụ đặt cược tiếp tỈ 
ượng là thảm họa, dẫn đến hàng tỷ đô la bị xóa số. (ổ phiếu của 


ân mắt trải 


ric là công ty lớn nhất thế giới vào năm 2004, trị giá 330 tỷ đô la. 
Đó là tấm gương sáng của chủ nghĩa tư bản về tầng lớp doanh ng 


lệp lớn. 


của GÈ - bộ 
trạng hỗn 
eo vào dầu 


o Giám đốc điều hành Jeff Immelt - người điều hàn| 
à ngay lập tức và gay gắt. Ông bị chỉ trích vì khả năng lãnh đạo, 
ại, cất giảm cổ tức, sa thải công nhân và — tất nhiên — giá cổ 


công ty tỪ 


phiếu lao dốc. Đúng như vậy: những người được ban thưởng bằng sự giàu có 


của triều đại khí thời cơ thuận lợi sẽ gánh vác trách nhiệm khi triều đình rút đi. 
Ông ấy đã từ chức vào năm 2017. 

Nhưng lmmelt đã nói điều gì đó sâu sắc trước khi ra đi. 

Đáp lại những người chỉ trích cho hành động của ông ấy là sai và những gì ông 
ấy nên làm là hiển nhiên, Immelt nói với người kế nhiệm của mình, “Mọi công 
việc đều có vẻ dễ dàng khi bạn không phải là người làm nó.” 

Mọi công việc đều có vẻ dễ dàng khi bạn không phải là người thực hiện vì 
những thách thức mà ai đó phải đối mặt trong đấu trường thường vô hình đối 
với những người trong đám đông. 

Đối phó với những nhu cầu trái ngược nhau của sự phình to, các nhà đầu tư 
ngắn hạn, các cơ quan quản lý, công đoàn và bộ máy quan liêu cố thủ không 
chỉ khó thực hiện mà còn khó nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề cho 
đến khi bạn là người giải quyết chúng. Người kế nhiệm của lmmelt, người đã 
trụ được 14 tháng, (ũng học được điều này. 

Hầu hết mọi thứ trong thực tế khó hơn so với lý thuyết. Đôi khi điều này là do 
chúng ta quá tự tin. [hông thường, đó là bởi vì chúng ta không giỏi xác định 
cái giá của sự thành công, điều này khiến chúng ta không thể trả được. 

Chỉ số S&P 500 đã tăng gấp 119 lẫn trong 50 năm kết thúc vào năm 2018. lất 
cả những gì bạn phải làm là ngồi im và để tiền của bạn tăng lên. Đầu tư thành 
công có vẻ dễ dàng khi bạn không phải là người thực hiện nó. 

Bạn sẽ nghe thấy “Giữ cổ phiếu trong thời gian dài”. Đó là lời khuyên tốt. 


Nhưng bạn có biết khó khăn như thế nào để duy trì một triển vọng dài hạn khi 
cổ phiếu đang giảm giá? 

Giống như mọi thứ đáng giá khác, đầu tư thành công đòi hỏi một cái qiá. 
Nhưng tiển tệ của nó không phải là đô la và xu. Đó là sự biến động, sợ hãi, nghỉ 
ngờ, không chắc chắn và hối tiếc — tất cả đều dễ bị bỏ qua cho đến khi bạn 
Xử lý chúng trong thời gian thực. 

Việc không thể nhận ra cái giá của đầu tư có thể cám dỗ chúng ta cố gắng đạt 
được thứ gì đó mà chẳng có ích lợi gì. Điều này, giống như ăn trộm, hiếm khi 
kết thúc tốt đẹp. 

Giả sử bạn muốn có một chiếc ô tô mới. Nó có giá 30.000 đô la. Bạn có ba lựa 
chọn: 1) Trả 30.000 đô la cho nó, 2) Tìm một cái đã qua sử dụng rẻ hơn, hoặc 
3) lấy trộm nó. Irong trường hợp này, 99% mọi người đều tránh lựa chọn thứ 
ba, vì hậu quả của việc trộm xe còn nhiều hơn cả giá trị chiếc xe. 

Nhưng giả sử bạn muốn kiếm được 11% lợi tức hàng năm trong 30 năm tới để 
bạn có thể nghỉ hưu trong yên bình. Phần thưởng này có miễn phí không? Dĩ 
nhiên là không. Thế giới không bao giờ tốt đẹp như vậy. Có một bảng giá, một 
hóa đơn phải trả. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã mang lại khoảng 11% mỗi 
năm từ năm 1950 đến 2019, điều này thật tuyệt. Nhưng cái giá của sự thành 
(ông trong thời kỳ này rất cao. Các đường màu xám trong biểu đồ bên dưới 
hiển thị khi nó thấp hơn ít nhất 5% so với mức cao nhất mọi thời trước đó. 
Đây là giá của lợi tức thị trường. Các khoản phí. Đó là chỉ phí nhập học. Và nó 
tất đau. 


More than 5% below previous all-time high 
0s Jones Industrial Average 


€ đc cớ d° e về da? sát œÐ ce* cŠ caÐ 
4 vá VU là dể để c4) dể vs s9” sg) sg 


Giống như hầu hết các sản phẩm, lợi nhuận càng lớn thì giá càng (ao. (ổ phiếu 
Netflix đá tăng hơn 35.000% từ năm 2002 đến 2018, nhưng giao dịch dưới 
mức (ao nhất mọi thời trước đó 94% số ngày. Monster Beverage đã mang lại 
319.000% từ năm 1995 đến 2018 — một trong những mức lợi nhuận cao 
nhất trong lịch sử— nhưng được giao dịch dưới mức cao trước đó 95% trong 
suốt thời gian. 

Bây giờ đây là phản quan trọng. 6iống như chiếc xe, bạn có một vài lựa chọn: 
Bạn có thể trả mức giá này, chấp nhận sự biến động và thay đổi. Hoặc bạn có 
thể tìm thấy một tài sản ít bất ổn hơn và lợi nhuận thấp hơn, tương đương với 
một chiếc ô tô đã qua sử dụng. Hoặc bạn có thể thử cách tương tự như trộm 
xe. (ố gắng nhận được lợi nhuận trong khi tránh những biến động đi kèm. 


Nhiều người chọn phương án thứ ba khi đầu tư. Giống như một tên trộm xe 
hơi — dù óó thiện ý và tuân thủ luật pháp — họ hình thành các mánh khóc 
và chiến lược để có được lợi nhuận mà không phải trả giá. Họ giao dịch mua 
bán. Họ cố gắng bán trước đợt suy thoái tiếp theo và mua trước đợt bùng nổ 
tiếp theo. Hầu hết các nhà đầu tư dù chỉ có một chút kinh nghiệm đều biết sự 
biến động là có thật và phổ biển. Sau đó, nhiều người thực hiện bước hợp lý 
tiếp theo: cố gắng tránh nó. 

Nhưng Thần Tài coi thường những người tìm kiếm phân thưởng mà không 
phải trả giá. Một số tên trộm xe hơi sẽ thoát khỏi nó. Nhiều người khác sẽ bị 
bắt và bị trừng phạt. 

Điều tương tự với đầu tư. 

Momingstar đã từng xem xét hoạt động của các quỹ tương hỗ chiến thuật, có 
chiến lược là chuyển đổi giữa cổ phiếu và trái phiểu vào những thời điểm thích 
hợp, nắm bắt lợi nhuận thị trường với rủi ro giảm giá thấp hơn. Họ muốn lợi 
nhuận mà không phải trả giá. Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn từ giữa năm 
2010 đến cuối 2011, khi thị trường chứng khoán Mỹ hoang mang lo sợ về một 
cuộc suy thoái mới và chỉ số 5&P 500 giảm hơn 20%. Đây là loại môi trường 
mà các quỹ chiến thuật phải hoạt động. Đó là thời điểm để họ tỏa sáng. 

Theo số liệu của Morningstar, đã có 112 quỹ tương hỗ chiến thuật trong thời 
kỳ này. Chỉ có chín quỹ có lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn quỹ 
trái phiếu cổ phiếu theo tỷ lệ 60/40 đơn thuần. Morningstar đã viết: “Với một 


vài trường hợp ngoại lệ, [quỹ chiến thuật] thu được ít hơn, dễ bay hơi hơn hoặc 
phải chịu nhiều rủi ro giảm giá” như quý chuyển nhượng. 


TT 


DMII 
\ÌI|| 


(ác nhà đầu tư cá nhân cũng mắc phải điều này khi thực hiện các khoản đầu 
ư của riêng họ. Theo Morningstar, nhà đầu tư quỹ cổ phần trung bình hoạt 
động kém hơn số tiền họ đầu tư nửa phân trăm mỗi năm — kết quả của việc 
mua và bán khi lẽ ra họ chỉ nên mua và nắm giữ. 

lều trớ trêu là bằng cách cố gắng tránh giảm giá, (ác nhà đầu tư cuối cùng 
hải trả gấp đôi. 

tở lại với 6E. Một trong những sai lầm của nó bắt nguồn từ thời kỳ cựu C0 
lack Welch. Welch trở nên nổi tiếng vì đảm bảo thu nhập hàng quý trên mỗi 
cổ phiếu vượt qua ước tính của Phố Wall. Ông ấy là kiện tướng. Nếu các nhà 
hân tích Phố Wall kỳ vọng $0.25 / cổ phiếu, Jack sẽ đưa ra $0.26 bất kể tình 


trạng kinh doanh hay nền kinh tế. Ông làm điều đó bảng cách “nhào nặn' các 
con số - thường kéo lợi nhuận từ các quý trong tương lai sang quý hiện tại để 
khiến những con số ngoan ngoán chào chủ nhân của chúng. 


JACk 
WELCH 


IS 2929) 


Forbes đã báo cáo một trong hàng chục ví dụ: “[oeneral Hectric] trong 
hai năm liên tiếp bán” đầu máy xe lửa cho các đối tác tài chính giấu tên 
thay vì người dùng cuối trong các giao dịch để lại hầu hết rủi ro về quyền 
sở hữu với 6E.” 
Welch không bao giờ từ chối trò chơi này. Ông đã viết trong cuốn sách 'Phơi 
bày tất cả' của mình: 
Phản ứng của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với các cuộc khủng hoảng 
là điển hình của văn hóa GE. Ngay cả khi sổ sách đã kết thúc vào cuối quý, 
nhiều người ngay lập tức đề nghị bán để bù đắp khoảng cách [thu nhập]. 


Một số cho biết họ có thể kiếm thêm 10 triệu đô la, 20 triệu đô la và thậm 

chí30 triệu từ hoạt động kinh doanh của mình để bù đắp rủi ro. 
Kết quả là dưới sự lãnh đạo của Welch, những người nám giữ cổ phiếu không 
phải trả giá. Họ có được tính nhất quán và khả năng dự đoán — một tổ phiếu 
ăng mạnh hàng năm mà không có bất ngờ về sự không chắc chắn. 5au đó, 
hóa đơn đến hạn, giống như mọi khi. Các cổ đông của GE đã phải trải qua một 
hập kỷ thua lỗ lớn mà trước đây được che chắn bởi các cuộc điều động kế toán. 
hu nhập trong thời đại của Welch đã trở thành lỗ ngày nay. 
Ví dụ kỳ lạ nhất về điều này đến từ những gã khổng lồ cho vay thế chấp thất 
bại Freddie Mac và Fannie Mae, vào đầu những năm 2000 đã sụp đổ vì báo cáo 
hu nhập hiện tại thấp hơn hàng tỷ đô la với ý định chia sẻ những khoản lợi 
nhuận đó ra trong các giai đoạn trong tương lai để tạo cho các nhà đầu tư ảo 
ưỡng về sự suôn sẻ và khả năng dự đoán. Ảo tưởng về việc không phải trả giá. 


(âu hỏi đặt ra: Tại sao nhiều người sản sàng trả giá xe hơi, nhà cửa, đồ ăn và 
kỳ nghỉ lại cố gắng tránh phải trả giá bằng lợi nhuận đầu tư tốt? 
(âu trả lời rất đơn giản: (ái giá của việc đầu tư thành công không phải là điều 
hiển nhiên ngay lập tức. Đó không phải là một bảng giá mà bạn có thể nhìn 
thấy, bạn không cảm thấy đó là một khoản phí để mua một thứ gì đó tốt. (ảm 
giác như bị phạt nếu làm sai điều gì đó. Và trong khi mọi người nói chung là 
ổn với việc trả phí, thì các khoản phạt được cho là nên tránh. Bạn phải đưa ra 
quyết định sớm và tránh bị phạt. Tiền phạt giao thông và tiền phạt IRS (thuế) 
có nghĩa là bạn đã làm sai điều gì đó và đáng bị trừng phạt. Phản ứng tự nhiên 


đối với bất kỳ ai thấy sự giàu có của họ giảm sút và coi đó là khoản tiến phạt là 
tránh bị phạt tiền trong tương lai. 

Nghe có vẻ bình thường, nhưng coi sự biến động cũa thị trường như một khoản 
phí thay vì tiền phạt là một phần quan trọng trong việc phát triển loại tư duy 
cho phép bạn gắn bó đủ lâu để lợi nhuận đầu tư ó lợi cho bạn. 

Rất ít nhà đầu tư có thể nói, “Tôi thực sự ổn nếu mất 20% số tiền của mình.” 
Điều này đúng gấp đôi với các nhà đầu tư mới, những người chưa bao giờ bị 
sụt giảm 20% qiá trị. 

Nhưng nếu bạn xem sự biển động là một khoản phí, mọi thứ sẽ khác. 

Vé vào cửa Disneyland có giá 3100. Nhưng bạn sẽ có một ngày tuyệt vời với lũ 
1rẻ của mình, bạn sẽ không bao giờ quên. Năm ngoái, hơn 18 triệu người cho 
khoản phí đó đáng phải trả. Rất ít người cảm thấy $100 là một hình phạt hay 
một khoản tiền phạt. Sự đánh đổi đáng giá của các khoản phí là rõ ràng. 
Tương tự với đầu tư, nơi sự biến động hầu như luôn là một khoản phí, không 
phải là một khoản tiền phạt. 

Lợi nhuận thị trường không bao giờ miễn phí. Chúng yêu cầu bạn phải trả giá, 
giống như bất kỳ sản phẩm nào khác. Bạn không bị buộc phải trả khoản phí 
này, giống như bạn không bị buộc phải đến Disneyland. Bạn có thể đến hội 
chợ địa phương của quận, nơi vé có thể là $10, hoặc ở nhà miễn phí. Bạn vẫn 
có thể có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng bạn thường sẽ nhận được những 
gì bạn trả. Với các chợ cũng vậy. Phí biến động / không chắc chắn — giá của 


lợi nhuận — là chỉ phí nhập học để nhận được lợi nhuận lớn hơn tiền mặtvà _ Tất nhiên, không có gì đảm bảo nó sẽ luôn như vậy. Đôi khi trời mưa ở 
trái phiếu. Disneyland. Nhưng nếu bạn coi phí nhập học là một khoản tiền phạt, bạn sẽ 
Bí quyết là thuyết phục bản thân, phí của thị trường là xứng đáng. Đó là cách __ Không bao giờtận hưởng được điều kỳ diệu. 

duy nhất để đối phó với sự biến động và không chắc chắn — không chỉ đối _ Tìm cái giá và sau đó trả nó. 

mặt với nó, mà còn nhận ra đó là một khoản phí nhập học đáng phải trả. 


l6 
BẠN & TÔI 


Thận trọng với lời khuyên tài chính từ 
những người có hoàn cảnh khác với bạn 


Sự bùng nổ của bong bóng dot-com vào đầu những năm 2000 đã làm giảm 
àï sản hộ gia đình xuống 6.2 nghìn tỷ đô la. 

Sự kết thúc của bong bóng nhà đất đã làm mất đi hơn 8 nghìn tỷ đô la. 

hật khó để nói mức độ tàn phá của bong bóng tài chính về mặt xã hội. Chúng 
ủy hoại cuộc sống. 
ai sao những điều này xảy ra? 

Và tại sao chúng tiếp tục xảy ra? 

ai sao chúng ta không thể rút ra bài học? 

(âu trả lời phổ biến ở đây là con người tham lam, và lòng tham là một đặc 
điểm không thể xóa nhòa của bản chất con người. 


lều đó có thể đúng, và đó là một câu trả lời đủ tốt cho hầu hết mọi người. 
Nhưng hãy nhớtừ chương 1: không ai điên cả. Mọi người đưa ra quyết định tài 
chính mà họ hối tiếc, và họ thường làm như vậy với thông tin khan hiếm và 
không có logic. Nhưng các quyết định có ý nghĩa với họ khi chúng được thực 
hiện. Đổ lỗi cho bong bóng do lòng tham và dừng lại ở đó bỏ lỡ những bài học 


quan trọng về cách thức và lý do tại sao mọi người hợp lý hóa những qì trong 
nhận thức muộn màng trông giống như những quyết định tham lam. 

Một phần lý do tại sao bong bóng rất khó tìm hiểu là chúng không giống như 
ung thư, nơi sinh khiết cho chúng ta một cảnh báo và chẩn đoán rõ ràng. 
Chúng giống như sự trỗi dậy và sụp đổ của một đảng chính trị, nơi kết quả có 
thể biết trước trong nhận thức muộn màng nhưng nguyên nhân và trách 
nhiệm không bao giờ được thống nhất. 

Cạnh tranh về lợi nhuận đầu tư rất khốc liệt và ai đó phải sở hữu mợi tài sản tại 
mọi thời điểm. Điều đó có nghĩa là ý tưởng đơn thuần về bong bóng sẽ luôn 
gây tranh cãi, bởi vì không ai muốn nghĩ họ sở hữu một tài sản được định giá 
quá cao. [rong nhận thức muộn màng, chúng ta có nhiều khả năng chỉ ra 
những ngón tay hoài nghỉ hơn là để rút ra bài học. 

Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể giải thích đầy đủ tại sao bong bóng lại xảy 
ra. Nó giống như việc hỏi tại sao chiến tranh xảy ra - hầu như luôn có một số 
lý do, nhiều lý do mâu thuần với nhau, tất cả đều gây tranh cãi. 

Đây là một chủ đề quá phức tạp cho những câu trả lời đơn giản. 

Nhưng hãy để tôi đề xuất một lý do mà chúng xảy ra mà cả hai đều bị bỏ qua 
và áp dụng cho cá nhân bạn: Các nhà đầu tư thường ngây thơ nhận các dấu 
hiệu từ các nhà đầu tư khác, những người đang chơi một trò chơi khác với họ. 
Một ý tưởng tồn tại trong lĩnh vực tài chính tưởng chừng như vô tội nhưng đã 
đây ra những thiệt hại khôn lường. 


ó là quan điểm cho tài sản có một mức giá hợp lý trong một thế giới mà các 
nhà đầu tư có các mục tiêu và thời gian khác nhau. 

Hãy tự hỏi bản thân: Bạn nên trả bao nhiêu cho cổ phiếu Google hôm nay? 
(âu trả lời phụ thuộc vào bạn là ai. 

ạn có một chân trời thời gian 30 năm? Sau đó, ái giá thông minh phải trả 
lên quan đến một phân tích tỉnh táo về dòng tiền chiết khấu của Google trong 
30 năm tới. 


ạn đang muốn rút tiền trong vòng 10 năm? Sau đó, cát giá phải trả có thể 
được tìm ra bằng cách phân tích tiềm năng của ngành công nghệ trong thập 
kỷ tới và liệu ban lãnh đạo Google có thể thực hiện đúng tâm nhìn của mình 
hay không. 

Bạn đang muốn bán trong vòng một năm? Sau đó, hãy chú ý đến các chu kỳ 
bán sản phẩm hiện tại của 6oogle và liệu có thị trường con gấu hay không. 
Bạn có phải là một nhà giao dịch trong ngày? Cái giá phải trả là “ai quan tâm?” 
bởi vì bạn chỉ đang cố gắng kiếm một vài đô la từ bất cứ điều gì xảy ra từ lúc 
này đến giờăn trưa, điều này có thể đạt được với bất kỳ giá nào. 

Khi các nhà đầu tư có các mục tiêu và thời gian khác nhau — và họ làm ở mọi 
loại tài sản — thì mức giá trông kỳ cục với người này có thể lại ý nghĩa với 
người khác, bởi vì các yếu tố mà nhà đầu tư chú ý là khác nhau. 


Hãy xem bong bóng dot-com vào những năm 1990. 


Mọi người có thể nhìn vào Yahool vào năm 1999 và nói “Điều đó thật điên rồi 
Một triệu lân doanh thu! Việc định giá thật lố bịch!” 

Nhiều nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu Yahool năm 1999 phải trả một cái giá vô lý. 
Một nhà giao dịch trong ngày có thể đạt được những gì họ cần cho dù Yahool 
là $5 một cổ phiếu hoặc $500 một cổ phiếu miễn là nó đi đúng hướng vào 
ngày hôm đó. Và nó đã làm, trong nhiều nắm. 

Một quy tắc sắt trong tài chính là tiền sẽ quay trở lại ở mức độ lớn nhất có 
thể. Nếu một tài sản có động lực - nó liên tục tăng trong một khoảng thời gian 
~ thì việc một nhóm các nhà giao dịch ngắn hạn cho nó sẽ tiếp tục tăng cũng 
không phải là điều điên rõ. Không vô thời hạn; chỉ trong một khoảng thời gian 
ngắn họ cần. Động lực thu hút các nhà giao dịch ngắn hạn một cách hợp lý. 
Sau đó, nó bắt đầu các cuộc đua. 

Bong bóng hình thành khi động lực của lợi nhuận ngắn hạn thu hút đủ tiền 
khiến các nhà đầu tư chuyển từ chủ yếu là dài hạn sang chủ yếu là ngắn hạn. 


Quá trình đó tự cung cấp năng lượng cho chính nó. Khi các nhà giao dịch đẩy 
mạnh lợi nhuận ngắn hạn, họ sẽ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn nữa. Chẳng 
bao lâu những người thống trị thị trường là những người đầu tư ngắn hạn. 
Bong bóng không liên quan nhiều đến việc định giá tăng. Đó chỉ là một triệu 
chứng của một điều gì đó khác: thời gian thu hẹp lại khi ngày càng có nhiều 
nhà giao dịch ngắn hạn tham gia vào sân chơi. 


DOTCOM BUBBLE 


Ò Nasdaq Composite 


Người ta thường nói bong bóng dot-com là thời điểm lạc quan phi lý về 
tương lai. Nhưng một trong những tiêu đề phổ biến nhất của thời đó là 
công bố khối lượng giao dịch kỷ lục, đó là điều xảy ra khi các nhà đầu tư 
mua và bán trong một ngày. (ác nhà đầu tư - đặc biệt là những người 
định giá - đã không nghĩ đến 20 năm tới. Quỹ tương hỗ trung bình có 
doanh thu hàng năm là 120% vào năm 1999, có nghĩa là họ đang nghĩ 
về tám tháng tới. Các nhà đầu tư cá nhân đã bỏ tiền vào các quỹ tương 
hỗ đó cũng vậy. Maggie Mahar đã viết trong cuốn sách Bull! (Thị trường 
con bò — giá tăng): 
Vào giữa những năm chín mươi, báo chí đãthay thế phiếu chấm điểm 
hàng năm bằng các báo cáo xuất hiện ba tháng một lần. Sự thay đổi 
đã thúc đẩy các nhà đầu tư theo đuổi hiệu suất, đổ xô mua các quỹ 
đứng đầu bảng xếp hạng, ngay khi chúng đất nhất. 
ây là thời đại của giao dịch trong ngày, hợp đồng quyền chọn ngắn hạn 
và bình luận thị trường cập nhật từng phút. Nó không phải là thứ bạn 
ên kết với những quan điểm dài hạn. 
iều tương tự cũng xảy ra trong thời kỳ bong bóng nhà đất giữa những 
năm 2000. 
hật khó để biện minh cho việc trả 700.000 đô la cho một ngôi nhà hai 
phòng ngủ ở Florida để nuôi gia đình bạn trong 10 năm tới. Nhưng sẽ 
oàn toàn hợp lý nếu bạn có kế hoạch chuyển căn nhà trong vài tháng 


ới một thị trường với giá cả tăng cao để kiếm lời nhanh chóng. Đó chính xác 
là những gì nhiều người đã làm trong thời kỳ bong bóng. 

í liệu từ Attom, một công ty theo dõi các giao dịch bất động sản, cho thấy số 
lượng nhà ở Mỹ được bán nhiều hơn một lần trong khoảng thời gian 12 tháng 
~ tăng gấp 5 lần trong thời kỳ bong bóng, từ 20.000 trong quý đầu tiên của 
năm 2000 lên hơn 100.000 trong quý đầu tiên của nám 2004. 

ạn có nghĩ những tay chèo này quan tâm đến tỷ suất giá thuê dài hạn? Hay 
liệu cái giá họ phải trả có được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng thu nhập trong dài 
hạn? Dĩ nhiên là không. Những con số đó không liên quan đến trò chơi của họ. 
iều duy nhất quan trọng với tay chèo là giá nhà tháng sau sẽ cao hơn so với 
háng này. Và trong nhiều năm, mong nó sẽ như vậy. 


ạn có thể nói rất nhiều về những nhà đầu tư này. Bạn có thể gọi họ là những 
nhà đầu cơ. Bạn có thể gọi họ là người vô trách nhiệm. Bạn có thể lắc đầu trước 
sự sản sàng chấp nhận rủi ro rất lớn của họ. 

Nhưng tôi không nghĩ bạn có thể gọi tất cả chúng là phi lý. 

Việc hình thành bong bóng không liên quan nhiều đến việc mọi người tham 
gia đầu tư dài hạn một cách phi lý trí. (húng nói về những người có xu hướng 
chuyển sang giao dịch ngản hạn một cách hợp lý để nảm bắt động lực đã tự 
nuôi sống mình. 

Bạn mong đợi mọi người sẽ làm gì khi động lượng tạo ra tiềm năng sinh lời 
ngắn hạn lớn? Ngồi và quan sát một cách kiên nhân? Không bao giờ. Đó không 


phải là cách thế giới hoạt động. Lợi nhuận sẽ luôn được săn đuổi. Và các nhà 
giao dịch ngắn hạn hoạt động trong một lĩnh vực mà các quy tác quản lý đầu 
tư dài hạn - đặc biệt là xung quanh việc định giá - bị bỏ qua, bởi vì chúng 
không liên quan đến trò đang được chơi. 

'®ó là nơi mọi thứ trở nên thú vị và là nơi bắt đầu các vấn đề. 

Bong bóng gây thiệt hại khi các nhà đầu tư dài hạn bắt đầu nhận tín hiệu từ 
những nhà giao dịch ngắn hạn đang chơi trò khác với họ. 

Cổ phiếu của Csco đã tăng 300% vào năm 1999 lên $60/cổ phiếu. Với mức 
qiá đó, công ty được định giá 600 tỷ đô la, một điều quá điên rồ. Ít ai thực sự 
nghĩ nó đáng giá đến vậy. Nhà kinh tế Burton Malkiel từng chỉ ra tốc độ tăng 
toàn bộ nền kính tế Mỹ trong vòng 20 năm. 

Nhưng nếu bạn là một nhà đầu tư đài hạn vào năm 1999, thì $60 là mức giá 
duy nhất có sản để mua. Và nhiều người đã mua với giá đó. Vì vậy, bạn có thể 
đã nhìn xung quanh và tự nói với chính mình, “Chà, có thể những nhà đầu tư 
khác này biết điều gì đó mà tôi không biết.” Có lẽ bạn đã đi theo. Bạn thậm chí 
cảm thấy thông minh. 

Điều bạn không nhận ra là những người giao dịch đang đặt giá biên của cổ 
phiếu đang chơi một trò chơi khác với bạn. Sáu mươi đô la một cổ phiếu là một 
mức giá hợp lý với các nhà giao dịch, bởi vì họ đã lên kế hoạch bán cổ phiếu 
trước khi kết thúc ngày, khi giá của nó có thể sẽ cao hơn. Nhưng sáu mươi đô 
la là một thảm họa với bạn, vì bạn đã lên kế hoạch nắm giữ cổ phiếu dài hạn. 


Hai nhà đầu tư này thậm chí hiếm khi biết sự tồn tại của nhau. Nhưng họ ở trên 
cùng một lĩnh vực, chạy về phía nhau. Khi con đường của họ va chạm một cách 
mù quáng, ai đó sẽ bị thương. Nhiều quyết định tài chính và đầu tư bắt nguồn 
từviệc xem những gì người khác làm và sao chép chúng hoặc đặt cược chống 
lại họ. Nhưng khi bạn không biết tại sao một người nào đó lại cư xử như thế, 
bạn sẽ không biết họ sẽ tiếp tục hành động như vậy trong bao lâu, điều gì sẽ 
khiến họ thay đổi quyết định hoặc liệu họ có bao giờ học được bài học của 
mình hay không. 

Khi một nhà bình luận trên (NBC nói, “Bạn nên mua cổ phiếu này”, hãy nhớ 
họ không biết bạn là ai. Bạn là một thiếu niên giao dịch cho vui? Một góa phụ 
(a0 tuổi với ngân sách hạn hẹp? Một nhà quản lý quỹ đầu cơ đang cố gắng thu 
thập sổ sách trước khi quý kếtthúc? Có phải chúng ta nghĩ ba người đó có cùng 
ưutiên và bất kỳ mức độ nào mà một cổ phiếu cụ thể đang giao dịch đều phù 
hợp với cả ba người? 

Thật là điên ró. 

Thật khó để hiểu các nhà đầu tư khác có mục tiêu khác với chúng ta, bởi vì tâm 
lý học mới không nhận ra những người lý trí có thể nhìn thế giới qua một lăng 
kính khác với của bạn. Giá tăng thuyết phục tất cả các nhà đầu tư theo cách mà 
các nhà tiếp thị giỏi nhất cũng phải ghen tị. Chúng là một loại thuốc có thể 
biến các nhà đầu tư có ý thức về giá trị thành những người lạc quan với đôi mắt 
mờ sương, tách rời khỏi thực tế của chính họ bởi những hành động của một 
người chơi một trò khác với họ. 


Việc bị những người chơi một trò khác làm lung lay cũng có thể khiến bạn nghĩ 
mình phải tiêu tiền. Quá nhiều chỉ tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt ở các 
nước phát triển, được thúc đầy bởi xã hội: bị ảnh hưởng bởi những người bạn 
ngưỡng mộ và được thực hiện vì bạn muốn mọi người ngưỡng mộ mình. 
Nhưng trong khi chúng ta có thể thấy người khác chỉ bao nhiêu tiền cho ô tô, 
nhà cửa, quản áo và các kỳ nghỉ, chúng ta không thấy được mục tiêu, lo lắng 
và nguyện vọng của họ. Một luật sư trẻ muốn trở thành đối tác của một tông 
ty luật có uy tín có thể cần phải duy trì vẻ ngoài mà tôi, một nhà văn có thể 
làm việc trong trang phục bó sát, không cần. Nhưng khi việc mua hàng của 
anh ấy đặt ra kỳ vọng của riêng tôi, tôi đang đi trên con đường thất vọng tiềm 
tàng vì tôi đang tiêu tiền mà không có sự thăng tiến trong sự nghiệp mà anh 
ấy nhận được. Chúng tôi thậm chí có phong cách có thể giống nhau. Chúng tôi 
chỉ đang chơi một trò khác nhau. Tôi đã mất nhiều năm để tìm ra điều này. 
Một điều rút ra ở đây là hiểu được chân trời thời gian của chính bạn và không 
bị thuyết phục bởi những hành động của những người chơi trò khác với bạn. 
Điều chính tôi có thể khuyên bạn là cố gắng xác định trò bạn đang chơi. 

Thật ngạc nhiên khi ít người trong chúng ta làm như vậy. Chúng ta gọi mọi 
người đầu tư tiền là 'nhà đầu tư giống như họ là cầu thủ bóng rổ, tất cả đều 
chơi cùng một trò với cùng một quy tắc. Khi bạn nhận ra quan niệm đó sai đến 
mức nào, bạn sẽ thấy việc xác định rõ mình đang chơi trò nào là quan trọng 
thế nào. (ách tôi đầu tư tiền của chính mình được trình bày chi tiết trong 
chương 20, nhưng nhiều năm trước, tôi đã viết “Tôi là một nhà đầu tư thụ 


động, lạc quan vào khả năng tạo ra tăng trưởng kinh tế thực của thế giới và tôi 
tin tưởng trong 30 năm tới, tốc độ tăng trưởng đó sẽ tích lũy các khoản đầu tư 
của tôi.” 

Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng một khi bạn viết ra tuyên bố sứ mệnh đó, bạn sẽ 
nhận ra mọi thứ không liên quan đến nó - thị trường đã làm gì trong năm nay, 
hay liệu chúng ta có suy thoái vào năm tới hay không - là một phần của trò 
chơi mà tôi không chơi. Vì vậy, tôi không chú ý đến nó, và không có nguy cơ bị 
lôi cuốn bởi nó. 


Tiếp theo, hãy nói về chủ nghĩa bi quan. 


lv 
SỰ HẤP DẪN CỦA BI QUAN 


Lạc quan nghe có vẻ hay 


Nhưng Bi quan cũng có thể giúp bạn 


“Vì những lý do mà tôi chưa bao giờ hiểu, mọi người thích nghe thế giới 
sắp trở thành địa ngục.” 

——Sửïa Deirdre Mcdoskey 

Lạc quan là cách tốt nhất với hâu hết mọi người bởi vì thế giới có xu hướng trở 
nên tốt hơn với hầu hết mọi người. 

Nhưng chủ nghĩa bí quan giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng fa. Sự bỉ 
quan không chỉ phổ biến hơn sự lạc quan. Nó cũng nghe có vẻ thông minh 
hơn. Nó quyến rũ về mặt trí tuệ, và nó được chú ý nhiều hơn là sự lạc quan, thứ 
thường được coi là không quan tâm đến rửi ro. 

Trước khi đi xa hơn, chúng ta nên định nghĩa thế nào là lạc quan. Những người 
lạc quan thực sự tin mọi thứ sẽ tuyệt vời. Đó là sự tự mãn. Lạc quan là niềm tin 
tỷ lệ cược của một kết quả tốt sẽ có lợi cho bạn theo thời gian, ngay cả khi sẽ 
có những thất bại trên đường đi. Ý tưởng đơn giản hầu hết mọi người thức dậy 
vào buổi sáng cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn và hiệu quả hơn một chút thay 
ì thức dậy để gây ra rắc rối là nền tảng của sự lạc quan. Nó không phức tạp. 
Nó cũng không được đảm bảo. Đó chỉ là đặt cược hợp lý nhất cho hầu hết mọi 


người, hầu hết thời gian. Nhà thống kê quá cố Hans Rosling nói khác: “Tôi 

không phải là người lạc quan. Tôi là một người theo chủ nghĩa bí quan rất 

nghiêm túc.” 

Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về người anh em hấp dẫn hơn của lạc quan: 

bi quan. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2008. 

Năm tổi tệ nhất của nền kinh tế trong lịch sử hiện đại sắp khép lại. Thị trường 

chứng khoán trên khảp thế giới đã sụp đồ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. 

Khi mọi thứ có vẻ như không thể tồi tệ hơn, Wall Street Journal đã đăng một 

cầu chuyện với lập luận chúng ta vấn chưa thấy gì sáng sủa. Nó đã đăng một 

bài báo trên trang nhất về triển vọng của một giáo sư người Nga tên là lqor 

Panarin, người có quan điểm kinh tế sánh ngang với sự tinh tế của các nhà văn 

khoa học viễn tưởng. 

Tạp đí đãviết: 
Vào khoảng cuối tháng 6 năm 2010, hoặc đầu tháng 7, [Panarin] nói, Hoa 
Kỳ sẽ vỡ thành sáu mảnh - với việc Alaska trởlại với sự kiểm soát của Nga... 
(California sẽ hình thành hạt nhân của cái mà ông gọi là “Cộng hòa 
California”, và sẽ là một phần của Trung Quốc hoặc chịu ảnh hưởng của 
Trung Quốc. Texas sẽ là trung tâm của “Cộng hòa [exas”, một cụm các 
tiểu bang sẽ chuyển đến Mexico hoặc nằm dưới ảnh hưởng của Mexico. 
Washington, DC và New York sẽ là một phần của “Châu Mỹ Đại Tây 


Dương” có thể gia nhập Liên minh Châu Âu. Canada sẽ lấy một nhóm các 
bang phía Bắc mà 6S Panarin gọi là “Cộng hòa Irung Bắc Mỹ”. Ông gợi ý 
Hawaïi sẽ là lãnh thổ bảo hộ của Nhật Bản hoặc Trung Quốc. 
lều này đã được đăng trên trang nhất của tờ báo tài chính uy tín nhất thế giới. 
¡ quan về kinh tế cũng được. Ngày tận thế cũng không sao. Lịch sử có đầy 
những ví dụ về các quốc gia không chỉ trải qua suy thoái mà còn tan rã. 
lều thú vị về những câu chuyện kiểu Panarin là đối cực của chúng — những 
dự báo về sự lạc quan thái quá — hiếm khi được coi trọng như những nhà 
lên trí về sự diệt vong. 
Lấy Nhật Bản vào cuối những năm 1940. Quốc gia đã sụp đổ bởi thất bại từ 
hế chiến thứ hai trên mọi phương diện — kinh tế, công nghiệp, văn hóa, xã 
ôi. Một mùa đông tàn khốc năm 1946 đã gây ra nạn đói khiến lương thực giới 
hạn dưới 800 calo / ngày. 


Hãy tưởng tượng nếu một học giả Nhật Bản đã viết một bài báo trong thời gian 
này với nội dung: 
(ố gắng lên mọi người. [rong cuộc đời chúng ta, nên kinh tế đất nước sẽ 
phát triển gần gấp 15 lẫn so với trước khi chiến tranh kết thúc. Tuổi thọ 
của chúng ta sẽ tăng gần gấp đôi. Thị trường chứng khoán sẽ tạo ra lợi 
nhuận hiếm thấy trong lịch sử. Chúng ta sẽ trải qua hơn 40 năm mà không 
bao giờ thấy tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 6%. Chúng ta sẽ có những công ty 
hàng đầu thế giới về đổi mới điện tử và các hệ thống quản lý doanh 


nghiệp. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ giàu có đến mức sẽ sở hữu một 
số bất động sản được đánh giá cao nhất ở Hoa Kỳ. Nhân tiện, người Mỹ sẽ 
là đồng minh thân cận nhất của chúng ta và sẽ (ố gắng sao chép những 
hiểu biết kinh tế của chúng ta. 

(hắc chắn họ sẽ cười và học giả được yêu cầu kiểm tra y tế. 


Hãy nhớ mô tả ở trên là những gì đã thực sự xảy ra ở Nhật Bản vào thế hệ sau 
chiến tranh. 


Sự bí quan nghe có vẻ thông minh và hợp lý hơn sự lạc quan. 

Nói với ai đó mọi thứ sẽ tuyệt vời và họ có thể sẽ lườm bạn hoặc đưa ra ánh 
mắt hoài nghỉ. Nói với ai đó họ đang gặp nguy hiểm và bạn nhận được sự chú 
ý của họ. 


Nếu một người thông minh nói với tôi họ có một đợt mua cổ phiếu sẽ tăng gấp 
10 lần trong năm tới, tôi sẽ ngay lập tức cho họ bị khùng. 
Nếu ai đó nói với tôi một cổ phiếu tôi sở hữu sắp sụp đổ vì một gian lận kế toán, 
ôi sẽ xóa lịch của mình và lắng nghe từng lời của họ. 
Giả sử chúng ta sẽ có một cuộc suy thoái lớn và báo chí sẽ cho bạn biết. Giả sử 
chúng ta đang hướng tới mức tăng trưởng trung bình và không ai đặc biệt 
quan tâm. Giả sử chúng ta sắp trải qua cuộc Đại suy thoái tiếp theo và bạn sẽ 
lên TV. Nhưng hãy đề cập thời cơ tốt đang ở phía trước, hoặc thị trường còn 
nhiều chỗ để vận hành, hoặc một công ty có tiềm năng to lớn, và phản ứng 
phổ biến từ các nhà bình luận và khán giả khi bạn là một người bán hàng hoặc 
muốn tránh rủi r0. 
Ngành công nghiệp thông tin đầu tư đã biết điều này trong nhiều năm và hiện 
đang là nơi cư trú của các nhà tiên tỉ về sự diệt vong dù hoạt động trong một 
môi trường mà thị trường chứng khoán đã tăng gấp 17.000 lần trong thế kỷ 
trước (bao gồm cả cổ tức). 
Điều này đúng ngoài tài chính. Matt Ridley đã viết trong cuốn sách Người lạc 
quan có lý: 
Một nhịp trổng liên tục của chủ nghĩa bi quan thường át đi bất kỳ bài hát 
nào của người chiến thắng... Nếu bạn nói thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn, 
bạn có thể bị gọi là ngây thơ và vô cảm. Nếu bạn nói thế giới sẽ tiếp tục 
tốt đẹp hơn, bạn bị coi là điên. Mặt khác, nếu bạn nói thảm họa sắp xảy 
ra, bạn có thể mong đợi một giải thưởng thiên tài McArthur hoặc thậm 


chí là giải Nobel Hòa bình. Trong quãng đời trưởng thành của tôi.... những 

lý do thời thượng cho sự bi quan đã thay đổi, nhưng sự bỉ quan thì không. 
“Mọi nhóm người mà tôi hỏi đều nghĩ thế giới đáng sợ hơn, bạo lực hơn và vô 
vọng hơn - nói ngắn gọn là kịch tính hơn - so với thực tế,” Hans Rosling viết 
trong cuốn sách Sự thật của mình. 

Khi bạn nhận ra con người có thể đạt được bao nhiêu tiến bộ trong suốt 

cuộc đời về mọi thứ, từ tăng trưởng kinh tế đến đột phá y tế, thị trường 

chứng khoán, đạt được bình đẳng xã hội, bạn sẽ nghĩ lạc quan sẽ được 

chú ý nhiều hơn bi quan. Nhưng không. 
Sức hấp dẫn trí tuệ của chủ nghĩa bi quan đã được biết đến từ lâu. John Stuart 
Mill đã viết vào những năm 1840: “Tôi đã quan sát thấy không phải người hy 
vọng khi người khác thất vọng, mà là người thất vọng khi người khác hy vọng, 
được nhiều người ngưỡng mộ như một nhà hiền triết.” 
(âu hỏi là, tại sao? Và nó tác động thế nào đến cách chúng ta nghĩ về tiền? 
Hãy lặp lại tiền đề không ai bị điên. 
(ó những lý do xác đáng tại sao sự bỉ quan lại quyến rũ khi giao dịch tiền bạc. 
Nó đảm bảo chúng ta không hưng phấn thái quá. 


Một phần là do bản năng và không thể tránh khỏi. Kahneman nói sự chán ghét 
bất đối xứng với sự mất mát là một lá chắn tiến hóa. Anh ấy viết: 
Khi so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất lớn hơn lợi ích. Sự bất đối 
xứng giữa sức mạnh của những kỳ vọng hoặc trải nghiệm tích cực và tiêu 


cực có một lịch sử tiến hóa. (ác sinh vật coi các mối đe dọa là cấp bách 

hơn so với có cơ hội sống sót và sinh sản tốt hơn. 
Nhưng một số điều khác khiến cho sự bỉ quan về tài chính trở nên dễ dàng, 
phổ biến và có sức thuyết phục hơn là sự lạc quan. 
Một là tiền có mặt ở khắp nơi, vì vậy những điều tôi tệ xảy ra có xu hướng 
ảnh hưởng đến mọi người và thu hút sự chú ý của mọi người. 
Một cơn bão đồ bộ vào Florida không gây ri ro trực tiếp cho 92% người Mỹ. 
Nhưng một cuộc suy thoái đang ập xuống nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến 
mọi người — gồm cả bạn, vì vậy hãy chú ý. 
Điều này áp dụng cho một cái gì đó cụ thể như thị trường chứng khoán. Hơn 
một nửa tổng số hộ gia đình Mỹ trực tiếp sở hữu cổ phiếu. Ngay cả trong số 
những hộ gia đình không sở hữu cổ phiếu, sự biến động của thị trường chứng 
khoán được quảng bá rắm rộ trên các phương tiện truyền thông đến mức Chỉ 
số (ông nghiệp Dow Jones có thể là thước đo kinh tế được theo dõi nhiều nhất 
cửa những hộ gia đình không mua cổ phiếu. 
Cổ phiếu tăng 1% có thể được đề cập ngắn gọn trong bản tin buổi tối. Nhưng 
mức giảm 1% sẽ được báo cáo với các chữ cái in hoa, in đậm thường được viết 
bằng màu đồ - máu. Sự bất đối xứng là điều khó tránh. 
Và trong khi ít người đặt câu hỏi hoặc cố gắng giải thích tại sao thị trường đi 
lên? - thì hầu như luôn có nỗ lực giải thích tại sao nó lại đi xuống. 


(ác nhà đầu tư có lo lắng về tăng trưởng kinh tế? 


Fed có làm rối tung mọi thứ một lần nữa? 
Có phải các chính trị gia đang đưa ra những quyết định tôi? 
Những câu chuyện kể về lý do tại sao sự sụt giảm xảy ra khiến họ dễ dàng nói 
về, lo lắng và đóng khung một câu chuyện xung quanh những gì bạn nghĩ sẽ 
Xẩy ra tiếp theo — thông thường, nhiều điều tương tự hơn. 
Ngay cả khi bạn không sở hữu cổ phiếu, những thứ đó sẽ thu hút sự chú ý của 
bạn. (hỉ 2.5% người Mỹ sở hữu cổ phiếu trước cuộc đại suy thoái năm 1929. 
Nhưng phần lớn người Mỹ - nếu không muốn nói cả thế giới - kinh ngạc nhìn 
thị trường sụp đổ, tự hỏi nó báo hiệu điều gì về số phận của chính họ. Điều này 
đúng cho dù bạn là luật sư hay nông dân hay thợ sửa xe. 
Nhà sử học Fric Rauchway viết: 
Sự sụt giảm giá trị ngay lập tức chỉ ảnh hưởng đến một số ít người Mỹ. 
Nhưng những người khác theo dõi thị trường chặt chẽ và coi nó như một 
ciỉ số về số phận của họ, đến nỗi họ đột ngột dừng phán lớn hoạt động 
kinh tế của mình. Như nhà kinh tế học Joseph Schumpeter sau này đã viết, 
“mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân họ đang sụt xuống.” 
(ó hai chủ đề sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cho dù bạn có hứng thú 
với chúng hay không: tiền bạc và sức khỏe. Trong khi các vấn đề sức khỏe có 
xu hướng riêng lẻ, ác vấn đề tiền bạc lại mang tính hệ thống hơn. Trong một 
hệ thống được kết nối mà các quyết định của một người có thể ảnh hưởng đến 


tất cả những người khác, thật dễ hiểu tại sao rủi ro tài chính lại thu hút sự chú 
ý theo cách mà một số chủ đề khác khó có thể làm được. 

Một điều khác là những người bi quan thường ngoại suy các xu hướng 
hiện tại mà không tính đến cách thị trường thích ứng. 

Năm 2008, nhà môi trường Lester Brown viết: “Đến năm 2030, [rung Quốc sẽ 
cần 98 triệu thùng dâu mỗi ngày. Thế giới hiện đang sản xuất 85 triệu thùng / 
ngày và có thể không bao giờ sản xuất nhiều hơn thế. Trữ lượng dầu của thế 
iới sẽ hết.” 

Ông ấy đúng. Thế giới sẽ cạn liệt dầu trong viễn cảnh đó. 

Nhưng đó không phải là cách thị trường hoạt động. 

(ó một quy luật trong kinh tế học: những hoàn cảnh cực kỳ tốt và cực kỳ tồi tệ 
hiếm khi tồn tại lâu vì cung và cầu thích ứng theo những cách khó dự đoán. 
Hãy xem xét điều gì đã xảy ra với dầu ngay sau dự đoán của Brown. 

Giá dầu tăng trong nắm 2008 khi nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng - phần lớn 
là từ Trung Quốc - đã đạt đến sản lượng tiếm năng. Một thùng dầu được bán 
với giá 20 đô la vào năm 2001 và 138 đô la vào năm 2008. 

Giá mới đồng nghĩa với việc khoan dầu giống như lấy vàng ra khỏi mặt đất. 
(ác biện pháp khuyến khích dành cho các nhà sản xuất dầu mỏ đã thay đổi 
đáng kể. Chỉ phí khoan dầu nhiều hơn 20 đô la một thùng nhưng giờ đây bạn 
có thể bán một thùng với giá 138 đô la. 


OIL PRODUCTION PER COUNTRY những gì được ước mỹ. thời điểm phát hiện 
mmà là của những sửa đối" xảy ra khi công nghệ 
của chúng ta được cải thiện. 


Canada „„ 
"Sẽ. 


Moxico 
66100 ~=._ cuoe 


©llpreduetlon 
~bljđeyil€ 
" 
6-39 
40-600 
501-1900 
1801-1200 


Sỹ sPENpMENor 


»0oo0 


Điều đó làm bùng nổ các công nghệ khoan mới. 

Chúng ta có trữ lượng dầu mỏ khó nắm bắt trong lịch sử loài người. Và chúng 
ta đã biết nơi có (ác mỏ đầu lớn trong một thời gian. Những thay đổi công 
nghệ cho phép chúng ta khoan dâu một cách kinh tế. Nhà sử học dâu mỏ 
Daniel Yergin viết: “86% trữ lượng dầu ở Hoa Kỳ không phải là kết quả của 


Đó là những gì đã xảy ra khi quá trình fracking 
diễn ra vào năm 2008. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, sản 
lượng dầu đã tăng từ khoảng 5 triệu thùng / ngày 
„.. Vào Iãm 2008 lên 13 triệu vào 2019. Sản lượng 
(lầu thế giới hiện là hơn 100 triệu thùng / ngày 
— q0 hơn khoảng 20% những gì Biown cho là 
cực điểm. 

hủy lực cất phá (ffacking) là kỹ thuật khai thác mỏ 
bằng cách dùng áp suất chất lỏng đểlàm nứtcác tầng 
đá trong lòng đốt. Đường nứt sẽ chạy theo mạch đất 
hiên nhiên, khai mở những khoáng chất vốn bị nén 
chặt trong lòng đất. 

Đối với một người bỉ quan khi ngoại suy xu hướng 
(ầu mỏ trong năm 2008, tất nhiên mọi thứ có vẻ 
ôi tệ. Với một người theo chủ nghĩa hiện thực, 
người hiểu sự cán thiết là mẹ tất cả các phát minh, nó ít đáng sợ hơn nhiều. 


Giả sử một thứ gì đó xấu xí sẽ trở nên xấu xí là một dự báo dễ dàng thực hiện. 
Và nó có sức thuyết phục, bởi vì nó không đòi hỏi phải tưởng tượng thế giới 
đang thay đổi. Các mối đe dọa khuyến khích các giải pháp ở mức độ tương 


đương. Đó là một cốt truyện phổ biến của lịch sử kinh tế mà những người bi 
quan, những người không dự báo theo đường thảng, quá dễ bị lãng quên. 
Thứ ba là tiến độ xảy ra quá chậm để nhận thấy, nhưng thất bại xảy ra 
quá nhanh nên không thể bỏ qua. 

(ó rất nhiều bi kịch chỉ qua một đêm. Hiếm khi có những điều kỳ diệu trong 
một sớm một chiều. 

Vào ngày 5 tháng 1 năm 1889, Detroit Free Press đã chống lại giấc mơ ấp ủ 
bấy lâu một ngày nào đó con người có thể bay như một con chim. Máy bay, tờ 
báo viết, “dường như không thể”: 


= 


Trọng lượng nhỏ nhất có thể có của một chiếc máy bay, với nhiên liệu cần 
hiết và kỹ sư, không dưới 300 hoặc 400 pound (180kg) ... nhưng có giới 
hạn về trọng lượng, chắc chắn không vượt quá 50 pound (22kg), vượt quá 
mức đó là điều không thể với động vật bay. Thiên nhiên đã đạt đến giới 
ạn này, và dù con người cố gảng hết sức sẽ không thể vượt qua nó. 


Sáu tháng sau, 0mville Wiight bỏ trung học để giúp anh trai, Wilbur, thợ rèn 
trong nhà kho ở sân sau của họ để xây dựng một nhà máy in. Đó là phát minh 
chung đầu tiên của hai anh em. Nó sẽ không phải là cuối cùng của họ. 

Nếu bạn phải đưa ra danh sách những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 
20,máy bay ít nhất sẽ đứng top 5, nếu không muốn nói là số một. Máy bay đã 
thay đổi mọi thứ. Nó bắt đầu các cuộc chiến tranh thế giới, nó kết thúc các cuộc 


chiến tranh thế giới. Nó kết nối thế giới, thu hẹp khoảng cách giữa các thành 
phố và cộng đồng nông thôn; đại dương và quốc gia. 


Nhưng câu chuyện về nhiệm vụ chế tạo chiếc máy bay đầu tiên của Anh em 

nhà Wright có một bước ngoặt hấp dẫn. 

Sau khi họ chinh phục chuyến bay, dường như không ai nhận ra. Dường như 

không ai quan tâm. 

Trong cuốn sách năm 1952 về lịch sử nước Mỹ, Frederick Lewis Allen đã viết: 
Vài nắm trôi qua trước khi công chúng biết được những gì anh em nhà 
Wright đang làm; mọi người tin việc bay là điều không thể, đến nỗi hầu 
hết những người nhìn thấy họ bay về Dayton [0hio] vào năm 1905 đều 
coi những gì họ đã thấy là một trò lửa bịp — như mọi người ngày nay 
đánh giá về thần giao cách cảm. Mãi cho đến tháng 5 năm 1908 - gần 


bốn năm rưỡi sau chuyến bay đầu tiên của Wright - các phóng viên giàu 
kinh nghiệm được cử đến để quan sát những gì họ đang làm, các biên tập 
viên giàu kinh nghiệm đã hoàn toàn tin tưởng vào những cử chỉ hào hứng 
của các phóng viên này, và thế giới cuối cùng đã thức giấc trước thực tế 
chuyến bay của con người đã được thực hiện thành công. 
Ngay cả sau khi mọi người bắt gặp kỳ quan của chiếc máy bay, họ đã đánh giá 
thấp nó trong nhiều năm. 
Đầu tiên nó chủ yếu được xem như một vũ khí quân sự. Sau đó là đồ chơi của 
một người giàu. Sau đó, có lẽ, được sử dụng để vận chuyển một vài người. 
Tờ Washington Post đã viết vào năm 1909: “Sẽ không bao giờ có những 
chiếc máy bay vận tải thương mại. Vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục kéo 
theo sức nặng chậm chạp của nó trên khắp trái đất.” Chiếc máy bay chở 
hàng đầu tiên cất cánh sau đó 5 tháng. 
Bây giờ, hãy so sánh sự thức tỉnh chậm chạp kéo dài nhiều năm để trở nên lạc 
quan về chiếc máy bay với tốc độ mọi người chú ý đến những người lái xe bỉ 
quan, giống như một công ty phá sản. 
Hoặc một cuộc chiến tranh lớn. 
Hoặc một vụ tai nạn máy bay. Một số đề cập đầu tiên về chiếc máy bay của 
Wright là vào năm 1908 khi một Trung úy quân đội tên là Thomas Selfridqe bị 
giết trong một chuyến bay trình diễn. 


Tăng trưởng được thúc đẩy bởi lãi kép, điều này luôn cán thời gian. Sự phá hủy 
được thúc đẩy bởi các điểm lỗi đơn lẻ, có thể xảy ra trong vài giây và sự mất tự 
tín, có thể xảy ra ngay lập tức. 

Sẽ dễ dàng hơn để tạo ra một câu chuyện xung quanh sự bỉ quan vì các phần 
câu chuyện có xu hướng mới hơn và gần đây hơn. Những câu chuyện lạc quan 
đòi hỏi phải nhìn vào một chặng đường dài của lịch sử và sự phát triển,màmọi 
người có xu hướng lãng quên và mất nhiều công sức hơn để ghép lại với nhau. 
Xem Xét sự tiến bộ của y học. Nhìn lại năm ngoái bạn sẽ thấy ít điều mới. (ả 
thập kỷ có lẽ cũng không tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn vào 50 năm qua sẽ cho 
thấy một điều qì đó phi thường. Ví dụ, tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ 
tuổi trên đầu người do bệnh tim đã giảm hơn 70% kể từnăm 1969, theo Viện 
Y tế Quốc gia. lỷ lệ tử vong do bệnh tim giảm 70% là đủ để cứu khoảng nửa 
triệu người Mỹ mỗi năm. Tương đương dân số của Atlanta được cứu hàng năm. 
Nhưng vì tiến trình đó diễn ra quá chậm, nên nó ít được chú ý hơn là những 
tổn thất nhanh chóng, đột ngột như khủng bố, tai nạn máy bay hoặc thiên tai. 
Chúng ta có thể hứng chịu cơn bão Katrina năm lần một tuần, mỗi tuần — 
hãy tưởng tượng mức độ chú ý sẽ nhận được — và nó sẽ không bù đắp được 
số người được cứu sống hàng năm từ bệnh tim trong 50 năm qua. 

Điều này đïng áp dụng tương tự cho hoạt động kinh doanh, nơi phải mất nhiều 
năm để nhận ra tắm quan trọng của một sản phẩm hoặc công ty, nhưng thất 
bại có thể xảy ra trong một sớm một chiều. 


Và trên thị trường chứng khoán, nơi mức giảm 40% diễn ra trong sáu tháng sẽ 
thu hút sự điều tra của quốc hội, nhưng mức tăng 140% diễn ra trong sáu năm 
có thể hầu như không được chú ý. 

Và trong sự nghiệp, nơi danh tiếng cần cả đời để xây dựng và một email duy 
nhất để phá hủy. 

S/bi quan ngắn ngủi chiếm tu thế trong khi sức hút mạnh mề của sự lạc quan 
lại không được chú ý. 

Điều này nhấn mạnh một điểm quan trọng đã được thực hiện trước đây trong 
cuốn sách này: Trong đầu tư, bạn phải xác định giá của thành công - sự biến 
động và mất mát trong bối cảnh tăng trưởng lâu dài - và sẵn sàng trả giá. 
Năm 2004, tờ New York Times đã phỏng vấn Stephen Hawking, nhà khoa học 
mắc căn bệnh thần kinh vận động nan y khiến ông bị liệt và không thể nói 
chuyện ở tuổi 21. 

Qua máy tính của mình, Hawking nói với người phỏng vấn ông cảm thấy hứng 
thú khi trao đổi với mọi người. 

“Ông có luôn vui vẻ như vậy?” phóng viên hỏi. 

“Kỳ vọng của tôi đã giảm xuống 0 khi tôi 21 tuổi. Nhưng mọi thứ kể từ đó đều 
là một phần thưởng," ông trả lời. 


Khi mọi việc trở nên khó khăn, 
hãy tạm nghỉ để 
uống cà phê 


Nhà khoa học Stephen Hawking 
(1942 - 2018) 


Mong đợi mọi thứ trở nên tuyệt vời có nghĩa là muốn một tình huống tốt nhất 
để có thể cảm thấy ổn. Sự bi quan làm giảm kỳ vọng, thu hẹp khoảng cách 
giữa kết quả có thể có và kết quả mà bạn cảm thấy tuyệt vời. 

Có lẽ vì vậy mà nó rất quyến rũ. Nghĩ đến điều tôi tệ là cách dự phòng tốt nhất 
và sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng không xảy ra. 


Bây giờ, là một câu chuyện ngắn về những câu chuyện. 


Hãy tưởng tượng một người ngoài hành tinh được cử đến Trái đất. (ông việc 


của anh ấy là theo dõi nền kinh tế của chúng ta. 


Anh ấy đi vòng quanh Thành phố New York, cố gắng xem xét quy mô nền kinh 


tế và nó đã thay đổi thế nào từ năm 2007 đến 2009. 

Vào đêm giao thừa năm 2007, anh ấy đi qua Quảng 
nhìn thấy hàng chục nghìn người dự tiệc vui vẻ được b. 
rực rỡ, biển quảng cáo quái dị, pháo hoa và máy quay 


Anh ấy trở lại Quảng trường Thời đại vào đêm giao 


nhìn thấy hàng chục ngàn người dự tiệc vui vẻ được bao quan 


rực rỡ, biển quảng cáo quái dị, pháo hoa và máy quay 


Nó trông giống nhau. Anh ấy không thể thấy nhiều sự khác biệt. 


Anh ấy nhìn thấy số lượng người New York hối hả xung 


rường ÏÏ 
a0 quan] 
I. 


ừa năm 


I. 


quanh 


ời đại. Anh ta 


bởi án| 


sáng 


2009. Anh ấy 


bởi án 


hành pị 


bảng nhau. Những người đó được bao quanh bởi cùng một số tòa ni 


phòng, có cùng số bàn làm việc với cùng số máy tính, đ 
lượng kết nối internet. 


sáng 


ố gắn 
à văn 


ược kết nối với cùng số 


Ủ bên ngoài thành phố, anh ta thấy cùng một số nhà máy và nhà kho, được 
nối với nhau băng những con đường cao tốc giống nhau, có cùng một số lượng 
Xe tải. 


Ì 
LÍ 


Anh ta tiến gần hơn một chút đến mặt đất và thấy các trường đại học giống 
nhau đang giảng dạy những chủ đề giống nhau và cấp những tấm bảng giống 
nhau cho cùng một số lượng người. 

Anh ấy nhận thấy công nghệ đã được cải thiện. Tất cả mọi người trong năm 
2009 đều mang theo điện thoại thông minh không tồn tại vào năm 2007. Máy 
tính hiện nay nhanh hơn. Thuốc tốt hơn. Xe tiết kiệm xăng hơn. (ông nghệ 
năng lượng mặt trời và fracking đã phát triển. Phương tiện truyền thông xã hội 
đã phát triển theo cấp số nhân. 

Khi anh ấy bay vòng quanh đất nước, anh ấy cing thấy như vậy. Trên toàn cầu, 
nhiều thứ tương tự. 

Anh kết luận nền kinh tế đang trong tình trạng tương tự, thậm chí có thể tốt 
hơn vào năm 2009 so với 2007. 

Sau đó, anh ta nhìn vào các con số. 

Anh ấy bị sốc khi các hộ gia đình ở Mỹ mất hơn 16 nghìn tỷ đô la vào năm 
2009 so với 2007. 

Anh chết lặng khi có thêm 10 triệu người Mỹ thất nghiệp. 

Anh không thể tin được khi biết thị trường chứng khoán có giá trị bảng một 
nửa s0 với hai năm trước. 


Anh không thể tin dự báo của mọi người về tiềm năng kinh tế đã giảm xuống. 


“Tôi không hiểu,” anh ấy nói. “Tôi đã nhìn thấy các thành phố. Tôi đã xem xét 
các nhà máy. (ác bạn có cùng kiến thức, cùng công cụ, cùng ý tưởng. Không 
có gì thay đổi! Tại sao bạn nghèo hơn? Tại sao bạn lại bi quan hơn?” 

(ó một sự thay đổi mà người ngoài hành tinh không thể nhìn thấy từ năm 
2007 đến 2009: Những câu chuyện chúng ta tự kể về nền kinh tế. 

Vào năm 2007, chúng tôi đã kể một câu chuyện về sựổn định của giá nhà đất, 
sự thận trọng của các chủ ngân hàng và khả năng của thị trường tài chính trong 
việc định giá chính xác rủi r0. 

Vào năm 2009, chúng tôi đã ngừng tin vào câu chuyện đó. 

Đó là điều duy nhất thay đổi. Nhưng đã tạo ra tất cả sự khác biệt trên thế giới. 
Từcâu chuyện giá nhà sẽ tiếp tục tăng, đến các khoản vỡnợ thế chấp tăng lên, 
sau đó các ngân hàng thua lỗ, sau đó họ giảm cho vay các doanh nghiệp khác, 
dẫn đến chỉ tiêu ít hơn, sa thải nhiều hơn, v.v. 


Khác với việc bám vào một (âu chuyện mới, chúng ta đã có khả năng giàu có 
và tăng trưởng giống hệt nhau - nếu không muốn nói là lớn hơn trong năm 
2009 như đã làm vào năm 2007. [uy nhiên, nền kinh tế đã bị ảnh huởng nặng 
nề nhất trong 80 năm. 

Điều này khác với Đức vào năm 1945, nơi (ó cơ sở sản xuất đã bị xóa sổ. Hay 
Nhật Bản vào những năm 2000, nơi dân số trong độ tuổi lao động đang giảm 
dần. Đó là thiệt hại kinh tế hữu hình. Vào năm 2009, chúng ta đã tự gây ra thiệt 


hại cho bản thân, và điều đó thật tồi tệ. Đó là một trong những lực lượng kinh 
†ế mạnh nhất tồn tại. 
Khi chúng ta nghĩ về sự tăng trưởng của nền kinh tế, doanh nghiệp, đầu tư và 
sự nghiệp, chúng ta có xu hướng nghĩ về những thứ hữu hình - chúng ta có 
bao nhiêu thứ và chúng ta có khả năng gì? 
Nhưng cho đến nay, những câu chuyện vẫn là lực lượng mạnh nhất trong nền 
kinh tế. Chúng là nhiên liệu có thể cho phép các bộ phận hữu hình của nền 
kinh tế hoạt động, hoặc là cái phanh kìm hãm khả năng của chúng ta. 


Ủ cấp độ cá nhân, có hai điều cần ghi nhớ về một thế giới theo câu chuyện khi 
quản lý tiền của bạn. 

1. Bạn càng muốn điều qì đó trở thành sự thật, bạn càng có xu hướng tin 
những câu chuyện dù không có nhiều khả năng nó là sự thật. 

Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn là gì? 

Bộ phim tài liệu How to Live Forever đặt câu hỏi ngây thơ đó cho một cụ già 
trăm tuổi, người đã đưa ra một câu trả lời đáng kinh ngạc. 

“Ngày đình chiến,” bà nói, đề cập đến thỏa thuận năm 1918 kết thúc Thế chiến 
thứ nhất. 

“Tại sao?” nhà sản xuất hỏi. 

Bà nói: “Bởi vì chúng tôi biết sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra nữa.” 


(hiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu 21 nám sau đó, giết chết 75 triệu người. 


Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta nghĩ là đúng bởi vì ta rất muốn 
chúng trở thành sự thật. 

Tôi gọi những thứ này là “hư cấu hấp dẫn”. Chúng có tác động lớn đến cách 
chúng ta nghĩ về tiền - đặc biệt là các khoản đầu tư và nền kinh tế. 

Một câu chuyện viễn tưởng hấp dẫn xảy ra khi bạn là người thông minh, bạn 
muốn tìm ra giải pháp, nhưng phải đối mặt với sự kết hợp của khả năng kiểm 
soát hạn chế và tiền cược a0. 

Chúng cực kỳ mạnh mẽ. Chúng có thể khiến bạn tin tưởng về bất cứ điều qì. 
Lấy một ví dụ ngắn gọn. 

Con trai của Ali Hajaji bị ốm. Những người cao tuổi ở ngôi làng Yemen của ông 
đã đề xuất một phương pháp chữa trị dân gian: đâm đầu gậy đang cháy qua 
ngực con trai ông để hút bệnh khỏi cơ thể. 

Sau thủ tục, Hajaji nói với New York Times: “Khi bạn không có tiền và con trai 
bạn bị ốm, bạn sẽ tin vào bất cứ điều gì.” 


=6 


Y thuật có trước y học hiện đại hàng nghìn năm. Trước khi có phương pháp 
khoa học và việc phát hiện ra vi trùng, người ta đã cho máu chảy, liệu pháp bỏ 
đói, khoét lỗ trên cơ thể để thoát khỏi bệnh tật, và những phương pháp điều 
trị khác chỉ đẩy nhanh cái chết của bạn. 

Nó có vẻ điên rô. Nhưng nếu bạn thực sự cần một giải pháp và một giải pháp 
tốt không được biết đến hoặc sản có cho bạn, thì con đường ít phản kháng 
nhất là hướng đến lý lẽ của Hajaji: sản sàng tin vào bất cứ điều gì. 


Biên niên sử về Đại dịch hạch ở London, Daniel Defoe đã viết vào năm 1722: 
Người dân nghiện những lời tiên tr và chiêm tinh, những giấc mơ, và mê 
tín dị đoan hơn bao giờ hết ... những cuốn sổ ghi chép đã làm họ sợ hãi 
tột độ ... những cột nhà và góc phố được dán đầy quảng cáo của những 
lang băm, mời mọi người đến với họ để chữa bệnh, thường khởi đầu với 
những thêu dệt như: “Thuốc phòng ngừa hiệu quả chống lại bệnh dịch”. 
“Thuốc dự phòng chống lại sựlây nhiễm”. “Thân dược chống lại bệnh tật”. 

Bệnh dịch đã giết chết một phán tư dân số London trong vòng 18 tháng. Bạn 

sẽ tin vào bất cứ điều gì khi số tiền đặt cược cao như vậy. 

Bây giờ, hãy nghĩ về việc cùng một tập hợp thông tin hạn chế và mức cổ phần 

cao tác động thế nào đến các quyết định tài chính của chúng ta. 

Tại sao mọi người nghe bình luận về đầu tư trên TV mà ít có thành tích? Một 

phần là do tiền cọc quá cao. Hãy chọn ngay một vài cổ phiếu và bạn có thể trở 

nên giàu có mà không cần nỗ lực nhiều. Nếu có 1% khả năng dự đoán của ai 
đó trở thành sự thật và sẽ thay đổi cuộc đời bạn, thì việc chú ý đến không có gì 
là điên rồ — đề phòng thôi. 

Yà có rất nhiều ý kiến tài chính cho một khi bạn chọn một chiến lược hoặc một 

khía cạnh nào đó, bạn sẽ đầu tư vào chúng cả về tài chính và tinh thần. Nếu 

bạn muốn một cổ phiếu nào đó tăng gấp 10 lần, đó là bộ tộc của bạn. Nếu bạn 
nghĩ một chính sách kinh tế nào đó sẽ châm ngời cho siêu lạm phát thì đó là 
phe của bạn. 


Đây có thể là những lần cược xác suất thấp. Vấn đề là người xem không thể 
hoặc không hiệu chỉnh tỷ lệ cược thấp, chẳng hạn như cơ hội 1%. Nhiều người 
mặc định có niềm tin chắc chắn điều họ muốn là sự thật rõ ràng. Nhưng họ chỉ 
làm điều đó vì khả năng xảy ra một kết quả rất lớn. 

Đầu tư là một trong những lĩnh vực duy nhất mang lại cơ hội hàng ngày cho 
những phần thưởng cực cao. Mọi người tin vào câu hỏi tài chính theo cách mà 
họ không bao giờ có, chẳng hạn như câu hỏi thời tiết bởi vì phần thưởng cho 
việc dự đoán chính xác những gì thị trường chứng khoán sẽ làm trong tuần tới 
nằm trong một vũ trụ khác với phân thưởng cho việc dự đoán liệu tuần tới sẽ 
nắng hay mưa. 

Hãy xem xét 85% quỹ tương hỗ đang hoạt động kém hiệu quả so với điểm 
chuẩn của họ trong 10 năm kết thúc vào năm 2018. Con số đó đã khá ổn định 
rong nhiều thế hệ. Bạn sẽ nghĩ một ngành có hiệu suất kém như vậy sẽ là một 
ngành dịch vụ thích hợp và sẽ gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Nhưng đã 
có gần 5 nghìn tỷ đô la được đầu tư vào các quỹ này. 

Hoặc lấy Bemie Madoff. Trong nhận thức cuối cùng, kế hoạch Ponzi của ông ta 
đã rõ ràng. Ông ta báo cáo lợi nhuận không bao giờ thay đổi, chúng đã được 
kiểm toán, và ông ta từ chối tiết lộ nhiều thông tin về cách đạt được lợi nhuận. 
uy nhiên, Madoff đã huy động được hàng tỷ đô la từ một số nhà đầu tư sành 
sỏi nhất trên thế giới. Ông ấy đã kể một câu chuyện hay, và mọi người muốn 
in vào điều đó. 


Đây là một phần quan trọng của lý do tại sao không thể thiếu dự phòng rủi ro, 
tính linh hoạt và độc lập tài chính - những chủ đề quan trọng được thảo luận 
trong các chương trước. 

Khoảng cách càng lớn giữa những gì bạn muốn là đúng và những gì bạn cần 
phải đúng để có một kết quả có thể chấp nhận được, thì bạn càng bảo vệ mình 
khỏi trở thành nạn nhân của một trò hư cấu tài chính hấp dẫn. 

Khi nghĩ về rủi ro trong một dự báo, bạn sẽ dễ dàng nghĩ các kết quả tiềm năng 
nảm ở mức độ vừa đủ với bạn. Nhưng rủi ro lớn nhất là bạn muốn điều gì đó 
hành sự thật quá tệ đến mức phạm vi dự báo của bạn thậm chí không giống 
như thực tế. 

rong cuộc họp cuối cùng năm 2007, Cục Dự trữ Liên bang đã dự đoán mức 
ăng trưởng kinh tế trong năm 2008 và 2009. Đã mệt mỏi với một nền kinh tế 
đang suy yếu, điều này không mấy lạc quan. Nó dự đoán một loạt các mức 
ăng trưởng tiềm năng — tăng trưởng 1.6% ở kịch bản thấp, 2.8% ở kịch bản 
(ao. Đó là biên độ an toàn, có chỗ cho sai sót. Trên thực tế, nền kinh tế giảm 
hơn 2%, có nghĩa là kịch bản thấp của Fed đã giảm gần ba lần. 


hật khó cho một nhà hoạch định chính sách để dự đoán một cuộc suy thoái 
hoàn toàn, bởi vì suy thoái sẽ khiến sự nghiệp của họ trở nên phức tạp. Vì vậy, 
ngay cả những dự báo trong trường hợp xấu nhất cũng hiếm khi mong đợi 
điều qì tôi tệ hơn chỉ là tăng trưởng “chậm'. Đó là một câu chuyện hư cấu hấp 
dẫn và thật dễ tin vì mong đợi bất cứ điều qì tồi tệ hơn là quá khó để cân nhắc. 


(ác nhà hoạch định chính sách là mục tiêu dễ dàng bị chỉ trích, nhưng tất cả 
chúng ta đều làm điều này ở một mức độ nào đó. Và chúng ta làm điều đó 
theo cả hai hướng. Nếu bạn nghĩ một cuộc suy thoái sắp xảy ra và bạn rút tiền 
ra khỏi cổ phiếu của mình theo dự đoán, thì quan điểm của bạn về nền kinh tế 
sẽ đột nhiên bị sai lệch so với những gì bạn muốn xảy ra. Mỗi đốm sáng, mỗi 
giai thoại, sẽ giống như một dấu hiệu cho thấy sự diệt vong đã đến — có thể 
không phải vì nó đã xảy ra, mà bởi vì bạn muốn thế. 

2. Mọi người đều có một cái nhìn chưa đầy đủ về thế giới. Nhưng chúng 
ta tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh để lấp đầy những khoảng trống. 
(on gái tôi khoảng một tuổi khi tôi viết chương này. Con bé tò mò về mọi thứ 
và học rất nhanh. 

Nhưng đôi khi tôi nghĩ về tất cả những thứ con bé không thể hiểu được. 

(on bé không biết tại sao bố đi làm mỗi sáng. 

(ác khái niệm về hóa đơn, ngân sách, sự nghiệp, thăng chức và tiết kiệm cho 
hưu trí hoàn toàn xa lạ với nó. 

Hãy tưởng tượng cố gắng giải thích Cục Dự trữ Liên bang, các công cụ phái sinh 
tín dụng hoặc NAHA với nó. Không thể nào. 

Nhưng thế giới của con bé không hề nhàm chán. 

Ngay cả khi mới một tuổi, con bé đã biết một số thứ hoạt động. Chăn giữ ấm, 
mẹ ôm ấp giúp nó thấy an toàn. 


Mọi thứ con bé bắt gặp đều phù hợp với một trong số hàng chục mô hình tinh 
thần mà nó đã học. Khi tôi đi làm, nó không bối rối, băn khoăn về tiển lương 
và hóa đơn. Nó chỉ quan tâm một điều: Bố không chơi với nó nên nó rất buồn. 
Mặc dù, (on bé biết ít, nó không nhận ra điều đó, bởi vì nó kể cho mình một 
câu chuyện mạch lạc về những gì đang xảy ra dựa trên những điều nó biết. 
Tất cả chúng ta, dù ở độ tuổi nào, cũng đều làm như vậy. 
Cũng như con gái tôi, tôi không biết những qì tôi không biết. Vì vậy, tôi cũng 
dễ dàng giải thích thế giới thông qua một số mô hình tinh thân hạn chế mà tôi 
có theo ý mình. 
Giống như con bé, tôi tìm kiếm những nguyên nhân dễ hiểu nhất trong mọi 
thứ tôi bắt gặp. Và, giống như con bé, tôi đã sai về rất nhiều điều trong số đó, 
ì tôi biết ít hơn rất nhiều về cách thế giới vận hành so với những gì tôi nghĩ. 
Điều này đúng với các đối tượng dựa trên thực tế nhất. 
Với lịch sử. Nó kể lại những thứ đã xảy ra. Nó phải rõ ràng và khách quan. 
Nhưng như BH Liddell Hart viết trong cuốn sách Tại sao chúng ta không học từ 
lịch sử?: 
[Lịch sử] không thể được giải thích nếu không có sự hỗ trợ của trí tưởng 
tượng và trực giác. 5ố lượng bảng chứng tuyệt đối quá nhiều nên việc lựa 
chọn là không thể tránh khỏi. Ở đầu có chọn lọc, ở đó có nghệ thuật. 
Những người đọc lịch sử có xu hướng tìm kiếm những gì chứng minh họ 
đúng và xác nhận ý kiến cá nhân của họ. Họ bảo vệ lòng trung thành. Họ 


đọc với mục đích khẳng định hoặc để công kích. Họ chống lại sự thật bất 
tiện vì mọi người đều muốn đứng về phía các thiên thân. Cũng như chúng 
†a bất đầu chiến tranh để kết thúc mọi cuộc chiến. 
Daniel Kahneman đã từng kể cho tôi nghe về những câu chuyện mà mọi người 
tự kể cho bản thân để cảm nhận về quá khứ. Ông ấy nói: 
Việc xét lại, khả năng giải thích quá khứ, cho chúng ta ảo tưởng thế giới 
có thể hiểu được. Nó cho chúng ta ảo tưởng thế giới có ý nghĩa, ngay cả 
khi nó không có ý nghĩa. Đó là một vấn đề lớn trong việc tạo ra những sai 
lắm trong nhiều lĩnh vực. 
Hầu hết mọi người, khi đối mặt với điều gì đó họ không hiểu, không nhận ra 
họ không hiểu nó vì họ có thể đưa ra lời giải thích có ý nghĩa dựa trên quan 
điểm và kinh nghiệm độc đáo của họ trên thế giới. lất cả chúng ta đều muốn 
thế giới phức tạp mà chúng ta đang sống có ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta tự kể 
những câu chuyện để lấp đầy khoảng trống của những điểm mù. 
Những câu chuyện này với chúng ta về mặt tài chính có thể vừa hấp dẫn vừa 
đắng sợ. 
Khi tôi mù mờ về cách thức vận hành của thế giới, tôi có thể hoàn toàn hiểu 
nhâm tại sao thị trường chứng khoán lại hoạt động như vậy, theo cách khiến 
tôi quá tự tin vào khả năng của mình để biết nó có thể làm gì tiếp theo. Một 
phân lý do khiến việc dự báo thị trường chứng khoán và nền kinh tế khó khăn 
như vậy là vì bạn là người duy nhất trên thế giới nghĩ thế giới vận hành theo 
cách bạn làm. Khi bạn đưa ra quyết định vì những lý do mà tôi thậm chí không 


thể hiểu được, tôi có thể sẽ mù quáng đi theo bạn để đưa ra một quyết định 
phù hợp với bạn và tai hại với tôi. Đây, như chúng ta đã thấy trong chương 16, 
là cách bong bóng hình thành. 

(hấp nhận bao nhiêu điều bạn không biết có nghĩa là chấp nhận bao nhiêu 
điều xảy ra trên thế giới năm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Và điều đó có thể 
khó chấp nhận. 

Suy nghĩ về các dự báo thị trường. Chúng ta rất, rất tệ với chúng. Tôi đã từng 
tính toán nếu bạn chỉ giả sử thị trường tăng hàng năm theo mức trung bình 
lịch sử của nó, thì độ chính xác của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn theo dõi dự báo 
trung bình hàng năm của 20 chiến lược gia thị trường hàng đầu từ các ngân 
hàng lớn ở Phố Wall. Khả năng dự đoán suy thoái của chúng ta không tốt hơn 
là bao. Và vì các sự kiện lớn xuất hiện từ hư không, các dự báo có thể gây hại 
nhiều hơn lợi, tạo ra ảo tưởng về khả năng dự đoán trong một thế giới nơi các 
sự kiện không lường trước kiểm soát hầu hết các kết quả. (arl Richards viết: 
“Rủi ro là những gì còn sót lại khi bạn cho đã nghĩ đến mọi thứ.” 

Mọi người biết điều này. Tôi chưa gặp một nhà đầu tư nào thực sự cho các dự 
báo thị trường nói chung là chính xác hoặc hữu ích. Nhưng vẫn có nhu cầu rất 
lớn vé các dự báo, trên cả phương tiện truyền thông và từ các cố vấn tài chính. 
Tại sa0? 

Nhà tâm lý học Philip Ietlock từng viết: “Chúng ta cần tín đang sống trong một 
thế giới có thể đoán trước, có thể kiểm soát được, vì vậy ta hướng đến những 
người nói có vẻ có thẩm quyền, những người hứa sẽ thỏa mãn nhu cầu đó”. 


Đáp ứng nhu cầu đó là một cách tuyệt vời để thúc đẩy nó. Muốn tin chúng 
ta đang kiểm soát là một cảm xúc cần phải xoa dịu, chứ không phải là 
một vấn đề phân tích để tính toán và giải quyết. Ảo tưởng về sự kiểm soát 
có sức thuyết phục hơn thực tế về sự không chắc chắn. Vì vậy, chúng ta 
bám vào những câu chuyện có kết quả năm trong tầm kiếm soát của 
chúng ta. 

Một phân của điều này liên quan đến việc nhầm lẫn giữa các trường chính xác 
với (ác trường không chắc chắn. 

Tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã đi ngang qua 5ao Diêm Vương cách đây 
hai năm. Đó là một chuyến đi ba tỷ dặm mất chín năm rưỡi. Theo NASA, 
chuyến ẩi “diễn ra nhanh hơn một phút so với dự đoán khi tàu được phóng vào 
tháng 1 năm 2006.” 

Nghĩ về điều đó. Irong một cuộc hành trình kéo dài cả thập kỷ chưa được thử 
nghiệm, dự báo của NASA chính xác đến 99.99998%, Điều đó giống như dự 
báo chuyến đi từ New York đến Boston và chính xác đến bốn phân triệu giây. 

Nhưng vật lý thiên văn là một lĩnh vực khác. Nó không bị ảnh hưởng bởi sự 
thay đổi của hành vi và cảm xúc của con người, như tài chính. Kinh doanh, kinh 
tế và đầu tư, là những lĩnh vực không chắc chắn, bị chi phối bởi các quyết định 
không thể dễ dàng giải thích bằng các công thức rõ ràng, như một chuyến đi 
đến sao Diêm Vương chẳng hạn. Nhưng chúng ta rất muốn nó giống như một 
chuyến đi đến Sao Diêm Vương, bởi vì ý tưởng về một kỹ sư NASA kiểm soát 
99.99998% kết quả là một điều tuyệt vời. Thật thoải mái khi ta muốn kể cho 


bản thân những câu chuyện về mức độ kiểm soát của chúng ta trong các phản 

khác của cuộc sống, chẳng hạn như tiền bạc. 

Kahneman đã từng vạch ra con đường mà những câu chuyện này đi: 
Khi lập kế hoạch, chúng ta tập trung vào những gì chúng ta muốn làm và 
có thể làm, bỏ qua các kế hoạch và kỹ năng của những người khác mà 
quyết định của họ có thể ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta. 

(ä trong việc gi thích quá khứ và dự đoán tương lai, chúng ta đều tập trung 

vào vai trò nhân quả của kỹ năng và bỏ qua vai trò của may mắn. 

(húng ta tập trung vào những gì chúng ta biết và bỏ bê những gì chúng ta 

không biết, điều này khiến ta quá tin tưởng vào niềm tin của mình. 

Ông mô tả điều này tác động như thế nào đến các doanh nghiệp: 
Tôi đã có vài dịp hỏi những người sáng lập và những người tham gia khởi 
nghiệp đổi mới một câu hỏi: Kết quả nỗ lực của bạn sẽ phụ thuộc vào 
những gì bạn làm trong công ty của mình ở mức độ nào? Đây rõ ràng là 
một cầu hỏi dễ, câu trả lời đến nhanh chóng và nó chưa bao giờ ít hơn 
80%. Ngay cả khi họ không chắc mình sẽ thành công, những người mạnh 
đạn này cho số phận của họ gân như hoàn toàn năm trong tay họ. Họ chắc 
chắn đã sai: kết quả của một công ty khởi nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào 
thành tích của các đối thủ cạnh tranh và vào những thay đổi của thị trường 
cũng như những nỗ lực của chính họ. Tuy nhiên, các doanh nhân thường 
tập trung vào những gì họ biết rõ nhất - kế hoạch và hành động của họ 


cũng như các mối đe dọa và cơ hội tức thời nhất, chẳng hạn như sựsẵn có 
của nguồn vốn. Họ biết ít hơn về các đối thủ cạnh tranh của mình và do 
đó thấy tự nhiên khi hình dung ra một tương lai mà đối thủ cạnh tranh 
đóng vai trò rất ít. 
Tất cả chúng ta đều làm điều này ở một mức độ nào đó. 
Và giỗng như con gái tôi, nó không làm phiền chúng ta một chút nào. 
Chúng ta không ấi lang thang mù mịt và bối rối. Chúng ta phải nghĩ thế giới 
đang vận hành có ý nghĩa dựa trên những gì chúng ta biết. Sẽ quá khó để ra 
khỏi giường vào buổi sáng nếu bạn cảm thấy khác. 
Nhưng hãy nghĩ về người ngoài hành tinh bay vòng quanh Trái đất? 
Một người tự tín anh ta biết những gì đang xảy ra dựa trên những gì anh ta 
nhìn thấy nhưng hóa ra lại hoàn toàn sai vì anh ta không thể biết những câu 
chuyện đang diễn ra trong đầu của người khác? 


Anh ấy là tất cả chúng ta. 


I9 
TỔNG KẾT 


Chủng ta đã học được gì từ tâm lý học vẻ tiền 


Xin chúc mừng, bạn vẫn đang đọc. 

Đã đến lúc kết hợp một số điều chúng ta đã học được. 

Chương này là một chút tóm tắt; một vài bài học ngắn và hành động có thể 
giúp bạn đưa ra quyết định tài chính tốt hơn. 

Đầu tiên, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về một cuộc hẹn với nha 
sĩđã diễn ra một cách kinh khủng. Nó dạy cho chúng ta điều gì đó quan trọng 
Yềsự nguy hiểm của việc đưa ra lời khuyên về việc phải làm gì với tiền của bạn. 
(larence Hughes đến gặp nha sĩ vào năm 1931. Miệng ông đau đớn. Nha sĩ đã 
gây tê để giảm bớt cơn đau. Khi tỉnh dậy vài giờsau, (arence cóít hơn 16 chiếc 
tăng và cắt bỏ amidan. 

Yà rồi mọi thứ diễn ra không như ý muốn. (larence chết một tuần sau đó do 
biến chứng của cuộc phẫu thuật. 

Vợ ông đã kiện nha sĩ, nhưng không phải vì cuộc phẫu thuật diễn ra không 
suôn sẻ. Mọi cuộc phảu thuật đều có nguy cơ tử vong vào năm 1931. 
(larence, theo vợ ông nói, ngay từ đầu chưa bao giờ đồng ý với các thủ tục, và 
sẽ không muốn phẫu thuật nếu được yêu cầu. 


Vụ kiện được chuyển qua các tòa án, nhưng chẳng đi đến đầu. Sự đồng thuận 

giữa bác sĩ và bệnh nhân không phải là trắng và đen vào năm 1931. Một tòa 

án đã đưa ra quan điểm các bác sĩ phải được tự do để đưa ra các quyết định y 

tế tốt nhất: “Nếu không có điều đó, chúng ta không thể tận hưởng sự tiến bộ 

của khoa học.” 

Trong hâu hết lịch sử, đặc điểm của y học: ông việc của bác sĩ là chữa bệnh 

cho bệnh nhân, và những gì bệnh nhân nghĩ về kế hoạch điều trị của bác sĩ là 

không liên quan. Tiến sĩ Jay Katz đã viết về triết lý trong cuốn sách Thế giới im 

lặng giữa bác sĩ và bệnh nhân: 
(ác bác sĩ cảm thấy để hoàn thành mục tiêu đó, họ có nghĩa vụ phải đáp 
ứng các nhu cầu về thể chất và tình cảm của bệnh nhân và làm điều đó 
theo thẩm quyền của họ, mà không hỏi ý kiến bệnh nhân về các quyết 
định cần phải thực hiện. Ý tưởng bệnh nhân cũng có thể được quyền chia 
sẻ gánh nặng quyết định với bác sĩ chưa bao giờ là một phán đặc trưng 
của y học. 

Đây không phải là bản ngã hay ác ý. Đó là niềm tin vào hai điểm: 

Mọi bệnh nhân đều muốn được chữa khỏi. 

Có một cách phổ quát và đúng đẩn để chữa chúng. 

Không yêu cầu sự đồng ý của bệnh nhân trong kế hoạch điều trị có ý nghĩa nếu 

bạn tin vào hai điểm đó. 


Nhưng đó không phải là cách y học hoạt động. 


Trong 50năm qua,các trường y khoa đã chuyển việc giảng dạy từ điều trị bệnh 
sang điều trị bệnh nhân một cách tinh vi. Điều đó có nghĩa là đưa ra các lựa 
chọn của kế hoạch điều trị, và sau đó để bệnh nhân quyết định con đường tốt 
nhất họ muốn. 
Xu hướng này một phần được thúc đẩy bởi luật bảo vệ bệnh nhân, một phần 
do cuốn sách có ảnh hưởng của Katz lập luận bệnh nhân có quan điểm hoàn 
†oàn khác nhau về những gì đáng giá trong y học, vì vậy niềm tin của họ phải 
được xem xét. Katz đã viết: 
Thật là nguy hiểm khi khẳng định trong thực hành nghệ thuật và khoa 
học, các thấy thuốc có thể dựa vào ý định nhân từ, khả năng của họ để 
đánh giá đâu là điều đúng đắn phải làm ... Điều đó không dễ dàng như 
Yậy. Y học là một nghề phức tạp và sự tương tác giữa thây thuốc và bệnh 
nhân cũng phức tạp. 


Dòng cối cùng là quan trọng. “Y là một nghề phức tạp và sự tương tác giữa 
thấy thuốc và bệnh nhân cũng phức tạp”. 
Bạn biết nghề nào giống thế? Tư vấn tài chính. 


Tôi không thể cho bạn biết phải làm gì với tiền của bạn, vì tôi không biết bạn. 


Tôi không biết bạn muốn dì. Tôi không biết bạn muốn nó khi nào. Tôi không 
biết tại sao bạn muốn nó. 

Vì vậy, tôi sẽ không nói bạn phải làm gì với tiền của bạn. Tôi không muốn đối 
Xử với bạn như một nha sĩ đã đối xử với (larence Hughes. 


Nhưng bác sĩ và nha sĩ không phải là vô dụng, rõ ràng. Họ có kiến thức. Họ biết 
tỷ lệ cược. Họ biết những gì có xu hướng hiệu quả, ngay cả khi bệnh nhân đưa 
ra kết luận khác nhau về loại điều trị phù hợp với họ. 

(ác cố vấn tài chính cũng vậy. Có những chân lý chung về tiền bạc, ngay cả khi 
mọi người đi đến những kết luận khác nhau về cách họ muốn áp dụng những 
chân lý đó vào tài chính của mình. 

Với sựƒ báo trước đó, hãy xem xét một số đề xuất ngắn có thể giúp bạn đưa ra 
quyết định tốt hơn với số tiển của mình. 

Hãy ra khỏi con đường của bạn để tìm thấy sự khiêm tốn khi mọi thứ đang 
diễn ra đúng đắn và sự tha thứ khi chúng sai. Bởi vì nó không bao giờ tốt 
hay xấu như vẻ ngoài. Thế giới rộng lớn và phức tạp. May mắn và rủi ro 
đều có thật và khó xác định. Hãy làm như vậy khi đánh giá cả bản thân và 
người khác. Hãy tôn trọng sức mạnh của may mắn và rủi ro và bạn sẽ có 
cơ hội tốt hơn để tập trung vào những thứ bạn thực sự có thể kiểm soát. 
Bạn cũng sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm ra những hình mẫu phù hợp. 

Ít cái tôi hơn, nhiều của cải hơn. Tiết kiệm tiền là khoảng cách giữa cái tôi 
của bạn và thu nhập của bạn, và sự giàu có là những gì bạn không nhìn 
thấy. Vì vậy, sự giàu có được tạo ra bằng cách loại bỏ những gì bạn có thể 
mua hôm nay để có nhiều thứ hơn hoặc nhiều lựa chọn hơn trong tương 
lai. Bất kể bạn kiếm được bao nhiêu, bạn sẽ không bao giờ tạo dựng được 
sự gầu có trừ khi bạn có thể kiếm chế ham muốn xài tiền của mình ngay 
bây giờ, ngay hôm nay. 


Quản lý tiền của bạn theo cách giúp bạn dễ ngủ vào ban đêm. Điều đó 
khác với việc nói bạn nên đặt mục tiêu kiếm được lợi nhuận cao nhất hoặc 
tiết kiệm một phần trăm thu nhập của mình. Một số người sẽ không ngủ 
ngon trừ khi họ kiếm được lợi nhuận cao nhất; những người khác sẽ chỉ 
ngủ ngon nếu họ đầu tư thận trọng. Nhưng nền tảng của, “điều này có 
giúp tôi ngũ vào ban đêm?” là hướng dẫn chung tốt nhất cho tất cả các 
quyết định tài chính. 

Nếu bạn muốn làm tốt hơn với tư cách là một nhà đầu tư, điều mạnh mẽ 
nhất bạn có thể làm là tăng khoảng thời gian của mình. Thời gian là động 
lực mạnh mẽ nhất trong đầu tư. Nó làm cho những điều nhỏ nhặt trở nên 
lớn lao và những sai lầm lớn dần biến mát. Nó không thể hóa giải may 
mắn và rủi ro, nhưng nó đẩy kết quả đến gần hơn những gì mọi người 
xứng đáng. 

Trở nên 0K với rất nhiều điều không ổn. Bạn có thể sai một nữa thời gian 
mà vẫn kiếm được tài sản, bởi vì một số ít sự kiện chiếm phần lớn kết quả. 
Bất kể bạn đang làm gì với số tiền của mình, bạn nên cảm thấy thoải mái 
với rất nhiều thứ không hoạt động. Thế giới là thế. Vì vậy, bạn nên luôn 
đo lường xem bạn đã thực hiện như thế nào bằng cách xem xét toàn bộ 
danh mục đầu tư, thay vì các khoản đầu tư riêng lẻ. Sẽ vẫn ổn nếu một 
phần lớn các khoản đầu tư kém và một vài khoản tốt. Đó thường là tình 
huống tốt nhất. Đánh giá xem bạn đã làm như thế nào bằng cách tập 
trung vào các khoản đầu tư riêng lẻ khiến những người chiến thắng trông 


rực rỡ hơn họ và những người thua cuộc có vẻ tồi tàn hơn những gì họ 
nên làm. 

Sử dụng tiền để giành quyền kiểm soát thời gian của bạn, bởi vì không 
kiểm soát được thời gian là một lực cản mạnh mẽ và phổ quát với hạnh 
phúc. Khả năng làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn, với ai bạn muốn, 
là lợi nhuận cao nhất trong tài chính. 

Đẹp hơn và ít hào nhoáng hơn. Không ai ấn tượng với tài sản của bạn 
nhiều như bạn. Bạn có thể nghĩ muốn một chiếc xe hơi sang trọng hoặc 
một chiếc đồng hồ đẹp. Nhưng những gì bạn thực sự muốn là sựtôn trọng 
và ngưỡng mộ. Và bạn có nhiều khả năng đạt được những điều đó thông 
qua lòng tốt và sự khiêm tốn hơn là xe và trang sức. 

Tiết kiệm. Chỉ cần tiết kiệm. Bạn không cần một lý do cụ thể để tiết kiệm. 
Thật tuyệt khi tiết kiệm cho một chiếc xe hơi, hoặc một khoản trả trước, 
hoặc một trường hợp khẩn cấp y tế. Nhưng tiết kiệm cho những thứkhông 
thể dự đoán hoặc xác định là một trong những lý do tốt nhất để tiết kiệm. 
(uộc sống của mỗi người là một chuỗi liên tục của những điều bất ngờ. 
Tiết kiệm không dành cho bất cứ thứ gì cụ thể là hàng rào chống lại khả 
năng cuộc sống không thể tránh khỏi rủi ro khiến bạn bất ngờ vào thời 
điểm tới tệ nhất có thể. 

Xác định chỉ phí thành công và sắn sàng trả nó. Bởi vì không có gì miễn 
phí. Và hãy nhớ hầu hết các chỉ phí tài chính không hiển thị giá. Sự không 
chắc chẩn, nghỉ ngờ và hối tiếc là những chỉ phí phổ biến trong thế giới 


tài chính. Chúng thường đáng trả. Nhưng bạn phải xem chúng như một 
khoản phí (một cái giá đáng phải trả để có được thứ gì đó tốt đẹp) chứ 
không phải là tiền phạt (một hình phạt bạn nên tránh). 

Phòng hờ. Khoảng cách giữa những gì có thể xảy ra trong tương lai và 
những gì bạn cần xảy ra trong tương lai để làm tốt là điều mang lại cho 
bạn sức bền và bền bĩ tạo nên điều kỳ diệu theo thời gian. Phòng hờ 
thường trông giống như một hàng rào bảo thủ, nhưng nếu nó giữ bạn 
trong trò chơi, nó đáng giá. 

Tránh những kết thúc cực đoan cña các quyết định tài chính. Mục tiêu và 
mong muốn của mọi người sẽ thay đổi theo thời gian, và các quyết định 
trước đây của bạn càng khắc nghiệt thì bạn càng có thể hối tiếc về chúng 
khi bạn phát triển. 

Bạn nên chấp nhận rửi ro vì nó sẽ được đền đáp theo thời gian. Nhưng 
bạn nên tránh rủi ro phá hoại bởi vì nó ngăn cản bạn chấp nhận những 
rủi ro trong tương lai sẽ được đền đáp theo thời gian. 

Xác định trò chơi bạn đang chơi và đảm bảo hành động của bạn không bị 
ảnh hưởng bởi những người chơi một trò khác. 

Tôn trọng sự khác biệt. Những người thông minh, hiểu biết và hợp lý có 
thể bất đồng trong vấn đề tài chính, bởi vì mọi người có những mục tiêu 
và mong muốn rất khác nhau. Không có câu trả lời đúng duy nhất; chỉ là 
câu trả lời phù hợp với bạn. 


2O 
THÚ NHẬN 


Tâm lý học về tiền của chính tôi 


Bây giờ hãy để tôi nói cho bạn biết những gì phù hợp với tôi. 
Sandy 6otesman, một nhà đầu tư tỷ phú thành lập nhóm tư vấn Hirst 
Manhattan, được cho là đã hỏi một câu khi phỏng vấn các ứng viên cho nhóm 
đầu tư cña mình: “Bạn sở hữu gì và tại sa0?” 

Hoặc, “Bạn nghĩ cổ phiếu nào là rẻ?” hoặc “Nền kinh tế nào sắp bị suy thoái?” 
(ỉ cho tôi những gì bạn làm với tiền của bạn. 

ôi thích dạng câu hỏi này vì nó làm nổi bật những gì thường có thể là một 
khoảng cách rất xa giữa những gì có ý nghĩa — đó là những gì mọi người đề 
nghị bạn làm — và những gì cảm thấy phù hợp với họ — đó là những gì họ 
hực sự làm. 
heo Morningstar, một nửa trong số các nhà quản lý danh mục đầu tư quỹ 
ương hỗ của Hoa Kỳ không đầu tư một xu vào quỹ của họ. 


Nhưng loại công cụ này phổ biến hơn bạn nghĩ. Ken Murray, giáo sư y khoa tại 
USC, đã viết một bài tiểu luận vào năm 2011 với tựa đề “Làm thế nào các bác 
srchết” cho thấy mức độ mà các bác sĩ lựa chọn các phương pháp điều trị cuối 
đời khác cho bản thân họ so với những gì họ đề nghị cho bệnh nhân. 


“{(ác bác sĩ] không chết như chúng ta, ông viết. “Điều bất thường ở họ 
không phải là họ được đối xử như thế nào so với hâu hết người Mỹ, mà là 
ítnhư thế nào. Đối với tất cả thời gian họ dành để chống lại cái chết của 
người khác, họ có xu hướng khá thanh thản khi tự mình đối mặt với cái 
chết. Họ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, họ biết các lựa chọn, vàho thường 
được tiếp tận với bất kỳ hình thức chăm sóc y tế nào mà họ có thể muốn. 
Nhưng họ ra đi nhẹ nhàng”. Một bác sĩ có thể làm tất cả với căn bệnh ung 
thưcủa bệnh nhân, nhưng chọn cách chăm sóc giảm nhẹ cho chính mình. 
Sựkhác biệt giữa những gì ai đó đề nghị bạn làm và những gì họ làm cho chính 
họ không phải lúc nào cũng là điều xấu. Nó chỉ nhấn mạnh khi giải quyết các 
vấn đềphức tạp và tình cảm ảnh hưởng đến bạn và gia đình bạn, không có câu 
trả lời đúng. Không có sự thật phổ quát. Chỉ có những gì phù hợp với bạn và 
gia đình của bạn, theo cách giúp bạn thoải mái và ngủ ngon vào ban đêm. 
Có những nguyên tắc cơ bản phải được tuân thủ — điều này đúng trong tài 
chính và yhọc—— nhưng các quyết định tài chính quan trọng không được đưa 
ra trong bảng tính hoặc trong sách giáo khoa. Chúng được làm tại bàn ăn tối. 
Chúng thường không được thực hiện với mục đích tối đa hóa lợi nhuận, mà là 
giảm thiểu khả năng khiến vợ / chống hoặc con thất vọng. Những thứ đó rất 
khó để tóm tắt trong biểu đồ hoặc công thức, và chúng rất khác nhau ở mỗi 
người. Những qì hiệu quả với người này có thể không hiệu quả với người khác. 
Bạn phải tìm những gì phù hợp với bạn. Đây là những gì phù hợp với tôi. 


(ách gia đình tôi nghĩ về tiết kiệm 

Charlie Munger từng nói “Tôi không có ý định làm giàu. Tôi chỉ muốn tự lập.” 
Chúng ta có thể bỏ giàu sang một bên, nhưng độc lập luôn là mục tiêu tài 
chính cá nhân của tôi. Theo đuổi lợi nhuận cao nhất hoặc tận dụng tài sản để 
có một cuộc sống xa hoa nhất không mấy quan trọng với tôi. Cả hai đều giống 
như trò chơi mà mọi người làm để gây ấn tượng với bạn bè, và cả hai đều tiềm 
ẩn những rủi ro. Tôi hâu như chỉ muốn thức dậy mỗi ngày để biết về gia đình 
mình và tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm theo ý mình. Mọi 
quyết định tài chính mà chúng ta đưa ra đều xoay quanh mục tiêu đó. 

Cha mẹ tôi sống những năm tháng trưởng thành trong hai giai đoạn: nghèo 
khó và khá giả. Cha tôi trở thành bác sĩ khi ông 40 tuổi và đã có ba đứa con. 
Tiền lương của một bác sĩ không thể bù đắp được tâm lý tăn tiện khi phải nuôi 
ba đứa trẻ, và bố mẹ tôi đã trải qua những năm tháng tốt đẹp sống dưới mức 
lương của mình với tỷ lệ tiết kiệm cao. Điều này đã mang lại cho họ một mức 
độ độc lập. Cha tôi là bác sĩ Phòng Cấp cứu, một trong những nghề căng thẳng 
nhất mà tôi có thể tưởng tượng và một nghề đòi hỏi sự thay đổi nhịp sinh học 
giữa ca đêm và ngày một cách khó khăn. Sau hai thập kỷ, ông quyết định đã 
đủ, và dừng lại. Chỉ cần bỏ. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình. 


Điều đó đúng với tôi. Có thể thức dậy vào một buổi sáng và thay đổi những gì 
bạn đang làm, theo cách của riêng bạn, bất cứ khi nào bạn sản sàng, dường 
như là bà nội của tất cả các mục tiêu tài chính. Đối với tôi, độc lập không có 


nghĩa là bạn sẽ ngừng làm việc. Nó có nghĩa là bạn chỉ làm công việc bạn thích 
với những người bạn thích vào những thời điểm bạn muốn bao lâu tùy thích. 
Và đạt được một số mức độ độc lập không phụ thuộc vào thu nhập. Chủ yếu là 
vấn đề duy trì kỳ vọng của bạn và sống dưới mức khả năng của bạn. lính độc 
lập, ở bất kỳ mức thu nhập nào, đều được thúc đẩy bởi tỷ lệ tiết kiệm của bạn. 
Và vượt qua một mức thu nhập nhất định, tỷ lệ tiết kiệm của bạn được thúc 
đẩy bởi khả năng bạn giữ cho những kỳ vọng về lối sống của mình không bị 
biến mất. 

Vợ chồng tôi gặp nhau ở trường đại học và chuyển đến sống với nhau nhiều 
năm trước khi chúng tôi kết hôn. Sau khi ra trường, cả hai đều có công việc với 
mức lương đầu vào, và ổn định với lối sống vừa phải. lất cả các lối sống đều 
tồn tại trên một phạm vi, và những gì tử tế với một người có thể cảm thấy như 
hoàng gia hay nghèo đói với người khác. Nhưng với thu nhập của mình, chúng 
tôi có được những gì coi là một căn hộ đàng hoàng, một chiếc xe hơi tốt, quần 
áo đẹp, thức ăn ngon. Thoải mái, nhưng không có gì quá cao sang. 
Bất chấp hơn một thập kỷ thu nhập ngày càng tăng - bản thân tôi lo tài chính, 
vợ tôi lo sức khỏe - chúng tôi ít nhiều vấn giữ phong cách sống đó. Điều đó đã 
đẩy tỷ lệ tiết kiệm của chúng tôi liên tục (ao hơn. Hầu như mỗi đô la kiếm được 
đều được tích lũy vào tiết kiệm — “quỹ độc lập” của chúng tôi. Hiện tại chúng 
tôi sống dưới khả năng đáng kể, điều này cho bạn biết ít nhiều về thu nhập của 
chúng tôi và hơn thế nữa về quyết định duy trì lối sống mà chúng tôi đã thiết 
lập ở độ tuổi 20. 


Nếu có một phản trong kế hoạch tài chính hộ gia đình của chúng tôi, tôi tự hào 
vì đúng tôi đã đạt được mục tiêu về lỗi sống vừa đủ khi còn trẻ. Tỷ lệ tiết kiệm 
của chúng tôi khá cao, nhưng chúng tôi hiếm khi cảm thấy mình tiết kiệm một 
cách kìm nén bởi vì nguyện vọng của chúng tôi về nhiều thứ hơn đã không 
hay đổi nhiều. Không phải là khát vọng của chúng tôi không tồn tại — chúng 
ôi thích những thứ đẹp đề và sống thoải mái. Nhưng chúng tôi có mục tiêu để 
ngừng ham muốn về tiêu xài. 

Điều này sẽ không hiệu quả với tất cả mọi người và nó chỉ hiệu quả với chúng 
ôi vì cả hai đúng tôi đều đồng ý với điều đó. Hầu hết những gì chúng tôi nhận 
được niềm vui - đi dạo, đọc sách, xem podcast - đều tốn ít chỉ phí, vì vậy chúng 
ôi hiếm khi ảm thấy mình đang bỏ lỡ. Trong một dịp hiếm hoi khi tôi đặt (âu 
hỏi về tỷ lệ tiết kiệm của chúng tôi, tôi nghĩ đến sự độc lập mà cha mẹ tôi kiếm 
được từ những năm tiết kiệm cao, và tôi nhanh chóng quay lại. Độc lập là mục 
iêu hàng đầu của chúng tôi. Lợi ích thứ yếu của việc duy trì một lối sống dưới 
mức bạn có thể chỉ trả là tránh được tâm lý bắt chước. Sống thoải mái dưới 
mức bạn có thể chỉ trả, không ham muốn nhiều hơn thế, loại bỏ áp lực xã hội 
0 lớn mà nhiều người trong thế giới hiện đại phải đối mặt. Nassim Taleb giải 
hích: “Thành công thực sự là thoát khỏi một số cuộc đua để điều chỉnh các 
hoạt động của một người để được bình yên.” Tôi thích điều đó. 


Chúng tôi sở hữu ngôi nhà của mình mà không cần thế chấp, đây tưởng như 
là quyết định tài chính tối tệ nhất mà chúng tôi từng làm nhưng lại là quyết 
định tiền bạc tốt nhất chúng tôi từng thực hiện. Lãi suất thế chấp thấp đến 


mức phi lý khi chúng tôi mua nhà. Bất kỳ cố vấn hợp lý nào cũng khuyên bạn 
nên tận dụng tiền rẻ và đầu tư thêm tiền tiết kiệm vào các tài sản có lợi nhuận 
(ao hơn, như cổ phiếu. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là lý trí một 
cách lạnh lùng; mà là hợp lý về mặt tâm lý. 
(ảm giác độc lập tôi nhận được khi sở hữu hoàn toàn ngôi nhà vượt xa lợi 
nhuận tài chính tôi nhận được từ việc tận dụng tài sản của mình với một khoản 
thế chấp rẻ. Loại bỏ khoản thanh toán hàng tháng cảm thấy tốt hơn là tối đa 
hóa giá trị lâu dài cho tài sản của chúng tôi. Nó làm cho tôi cảm thấy độc lập. 

Tôi không cố gắng bảo vệ quyết định này trước những người chỉ ra sai sót của 
nó, hoặc những người sẽ không bao giờ làm điều tương tự. Trên giấy tờ, nó 
không có khả năng tự vệ. Nhưng nó hoạt động với chúng tôi. Chúng tôi thích 
nó. Đó là điều quan trọng. Những quyết định đúng đán không phải lúc nào 


Chúng tôi cũng giữ một tỷ lệ tài sản bằng tiền mặt cao hơn so với hâu hết các 
cố vấn tài chính sẽ để xuất — khoảng 20% tài sản của chúng tôi năm ngoài 
ïá trị căn nhà. Điều này cũng gần như không thể xác thực trên giấy tờ và tôi 
không giới thiệu nó cho người khác. Nó chỉ là những gì hiệu quả với chúng tôi. 
Chúng tôi làm điều đó bởi vì tiền mặt là oxy của sự độc lập, và - quan trọng 
hơn - chúng tôi không bao giờ muốn bị buộc phải bán cổ phiếu sở hữu. Chúng 
tôi muốn xác suất đối mặt với một khoản chỉ phí khổng lồ và cần phải bán cổ 
phiếu để trang trải càng gần bằng 0 càng tốt. Có lẽ, chúng tôi có mức độ chấp 
nhận rủi ro thấp hơn những người khác. 


Nhưng tất cả những gì tôi học được về tài chính cá nhân cho tôi biết tất cả mọi 
người - không có ngoại lệ - cuối cùng sẽ phải đối mặt với một khoản dhỉ phí 
khổng lồ mà họ không ngờ tới - và họ không lập kế hoạch cụ thể cho những 
khoản chí này vì họ không mong đợi. Một số ít người biết về tài chính của 
chúng tôi hỏi: “Bạn tiết kiệm để làm gì? Căn nhà? Một chiếc thuyền? Một chiếc 
Xe mới? “ Không, không gì trong số đó. Tôi đang tiết kiệm cho một thế giới 
không thể lường trước. Không bị buộc phải bán cổ phiếu để trang trải chỉ phí 
cũng có nghĩa là chúng tôi đang tăng tỷ lệ cược để cho phép cổ phiếu sở hữu 
được giữtrong thời gian dài nhất. Charlie Munger đã nói rất hay: “Quy tắc đầu 
tiên của lãi kép là không bao giờ làm gián đoạn một cách không cần thiết.” 
Gia đình tôi nghĩ như thế nào về đầu tư 

Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người chọn cổ phiếu. Vào 
thời điểm đó, chúng tôi chỉ sở hữu các cổ phiếu riêng lẻ, chủ yếu là các công ty 
lớn như Berkshire Hathaway và Procter & 6amble (P&G), xen lẫn với các cổ 
phiếu nhỏ hơn mà tôi coi là đầu tư giá trị sâu. Quay trở lại tuổi 20 của tôi và tại 
bất kỳ thời điểm nào tôi đã nắm giữ một thứ giống như 25 cổ phiếu riêng lẻ. 
Tôi không biết mình đã làm như thế nào với tư cách là một người chọn cổ 
phiếu. lôi đã đánh bại thị trường? Tôi không chác. Giống như hầu hết những 
người (ố gắng, tôi đã không giữ được điểm số tốt. Dù bảng cách nào, tôi đã 
thay đổi quan điểm của mình và giờ mọi cổ phiếu chúng tôi sở hữu đều là một 
quỹ chỉ số chỉ phí thấp. 


Tôi không có bất cứ điều gì chống lại việc chủ động chọn cổ phiếu, tự bạn hoặc 
thông qua việc đưa tiền của bạn cho một nhà quản lý quỹ tích cực. Tôi nghĩ 
một số người có thể làm tốt hơn mức trung bình của thị trường — nó rất khó 
và khó hơn hâu hết mọi người nghĩ. 

Nếu tôi phải tóm tắt quan điểm của mình về đầu tư, thì đó là: Mọi nhà đầu tư 
nên chọn một chiến lược có tỷ lệ ca nhất để đạt được thành công mục tiêu 
của họ. Và tôi nghĩ đối với hầu hết các nhà đầu tư, các quỹ chỉ số chỉ phí thấp 
sẽ mang lại tỷ lệ thành công lâu dài cao nhất. 

iều đó không có nghĩa là đầu tư theo chỉ số sẽ luôn hoạt động. Nó không có 
nghĩa là dành cho tất cả mọi người. Và nó không có nghĩa là việc chọn cổ phiếu 
ích cực chắc chắn sẽ thất bại. Nhìn chung, ngành công nghiệp này đã trở nên 
quá cố thủ về mặt này hay mặt khác — đặc biệt là những ngành chống lại 
đầu tư tích cực một cách kịch liệt. 
ánh bại thị trường thì khó, tỷ lệ thành công sẽ thấp. Nếu không, tất cả mọi 
người sẽ làm điều đó, và nếu tất cả mọi người làm điều đó sẽ không có cơ hội. 
Vì vậy, không ai nên ngạc nhiên phần lớn những người cố gắng đánh bại thị 
rường không làm được. (Thống kê cho thấy 85% các nhà quản lý vốn hóa lớn 
đã không vượt qua được 5&P 500 trong thập kỷ kết thúc vào năm 2019). 

ôi biết những người nghĩ thật điên rồ khi cố gắng đánh bại thị trường nhưng 
khuyến khích con cái họ vươn tới những ngôi sao và cố gắng trở thành vận 
động viên chuyên nghiệp. (uộc sống là chơi theo tỷ lệ cược, và tất cả chúng ta 
đều nghĩ về tỷ lệ cược hơi khác một chút. 


Trong nhiều năm, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội cao để đạt được tất cả các 
mục tiêu tài chính của gia đình mình nếu chúng tôi liên tục đầu tưtiển vào quỹ 
ciỉ số chỉ phí thấp trong nhiều thập kỷ liên tục, để có lãi kép. Phần lớn quan 
điểm này xuất phát từ lối sống chỉ tiêu tiết kiệm của chúng tôi. Tôi không có 
đủ khả năng để trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng tôi không 
thể trở thành một nhà đầu tư tối. Khi tôi nghĩ theo cách đó, lựa chọn quỹ chỉ 
số là điều không cần bàn di với chúng tôi. Tôi biết không phải ai cũng đồng ý 
với logic đó, đặc biệt là những người bạn của tôi, những người có công việc 
đánh bại thị trường. Tôi tôn trọng những gì họ làm. Nhưng đây là những gì 
hiệu quả với chúng tôi. 

Chúng tôi đầu tư tiền vào các quỹ chỉ số — sự kết hợp giữa các cổ phiếu Hoa 
Kỹ và quốc tế. Chúng tôi tối đa hóa tài khoản hưu trí trong cùng một quỹ và 
đóng góp vào kế hoạch tiết kiệm cho việc theo đuổi đại học của con cái. 

Và đó là về nó. Thực tế, tất cả giá trị ròng của chúng tôi là một ngôi nhà, một 
tài khoản séc và một số quỹ chỉ số Vanguard. 

Nó không cần phải phức tạp hơn thế đối với chúng tôi. Tôi thích nó đơn giản. 
Một trong những niềm tin sâu sắc vào đầu tư của tôi là có rất ít mỗi tương quan 
giữa nỗ lực đầu tư và kết quả đầu tư. Lý do là bởi vì thế giới được thúc đẩy bởi 
những sự kiện cuối — một vài biến số chiếm phản lớn lợi nhuận. Cho dù bạn 
cố gảng đầu tư đến đầu, bạn sẽ không thể làm tốt nếu bạn bỏ lỡ hai hoặc ba 


điểu quan trọng trong chiến lược của bạn. Điều ngược lại là đúng. (ác chiến 
lược đầu tư đơn giản có thể hoạt động hiệu quả miễn là chúng ta nắm bắt được 
một số điều quan trọng đổi với sự thành công của chiến lược đó. Chiến lược 
đầu tư của tôi không phụ thuộc vào việc chọn đúng lĩnh vực hoặc xác định thời 
điểm suy thoái tiếp theo. Nó dựa trên tỷ lệ tiết kiệm cao, sự kiên nhẫn và lạc 


quan nền kini 


†ế toàn câu sẽ tạo ra giá trị trong vài thập kỷ tới. Tôi hầu như 


dành toàn bộ công sức đầu tư của mình để nghĩ về ba điều đó — đặc biệt là 


hai điều đầu 


iên, mà tôi có thể kiểm soát. 


Tôi đã thay đổi chiến lược đầu tư của mình trong quá khứ. Vì vậy, tất nhiên có 
khả năng tôi sẽ thay đổi trong tương lai. 


(ho dù chún 


tôi tiết kiệm hay đầu tư thế nào, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ luôn 


có mục tiêu độc lập và đúng tôi sẽ luôn làm bất cứ điều gì để có thể ngủ ngon 


vào ban đêm. 


(Chúng tôi ngị 


ï đó là mục tiêu cuối cùng; làm chủ tâm lý học về tiến. 


Tác giả: Morgan Housel 


